THÍCH TRÍ SIÊU 


Ý Tình Thân 2 


2018 


Các chữ nghiêng trong sách là tiếng 
Phạn Sanskrit hoặc Pali 


MỤC LỤC 


Lời tựa 
1/ Mở đầu 
2/ Định nghĩa Ý Tình Thân 
3/ Ý Tình Thân và ngũ uẫn 
4/ Ý Tình Thân và Kinh Pháp Cú 
5/ Liên quan giữa Ý Tình Thân 
6/Ÿ 
7/ Tiên trình phiền não 
8/ Gốc rễ phiên não 
9/ Chương trình tâm ý 
10/ Tại sao tu lâu không hết phiền não? 
11/ Con đường tu tập 
- _ Nhận diện tánh xấu 
- _ Lựa tánh xấu để sửa 
- - Tìm vọng tưởng 
- _ Phương pháp kiểm cơ bắp 
¬.-°©-: 
- Pu Tình 
a)_ Con đường thiền quán 
b) Quán từ bị 
c) Quán xả 
d)ạ_ Quán tha thứ 
e) Quán hạnh phúc 
?_ Quán ảo 
- - Pu Thân 
1/ Thân thô 
a) Tinh khí thần 
b) Bệnh 
e)_ Quán cám ơn thân thê 


2/ Thân vi tế 
a) Hào quang 
b) Các thể vi tế 
c) Luân xa 
d)_ Bảy trình độ tiến hóa 
e)_ Biết thân vi tế để làm gì? 
12/ Thiền Ý Tình Thân 
- Ý thanh tịnh 
- Tình văng lặng 
- Thân buông xả 
13/ Linh 
- Linh nhân 
- Quang nhân 
14/ Kết luận 
15/ Phụ lục 
- Đồ ăn âm dương 
- Đồ ăn acid - alkaline 


Lời tựa 


Sách Ý Tình Thân được viết năm 2002, giới 
thiệu một cách nhìn khác về ngũ uẫn và con đường 
tu tập chuyền hóa khổ đau. 

Từ năm 2010 đến 2015, tôi có dịp hướng dẫn 
nhiều khóa tu Ý Tình Thân theo tiến trình thứ lớp. 
Khóa Ý Tình Thân-l giới thiệu tổng quát về giáo lý 
Ý Tình Thân. Khóa Ý Tình Thân-2 nói về các 
phương pháp chuyên Ý và Tình. Khóa Ý Tình 
Thân-3 nói về phương pháp tu thân. Khóa Ý Tình 
Thân-4 nói thêm về phần tu thân và khái niệm Linh. 

Tập sách này đúc kết lại những giáo lý và 
phương pháp được dạy trong các khóa Ý Tình Thân 
ở Pháp, Đức, Hoa Kỳ cho các học viên có tài liệu ôn 
bài, thực tập, và cùng lúc giới thiệu với bạn đọc. 


Ta Bà, tháng 3 năm 2018 


Thích Trí Siêu 


Trong đạo Phật chúng ta thường nghe nói về 
Thân Khẩu Ý, nhưng ở đây tôi không nói về Khâu 
mà thay vào đó là cái Tình (hay tình cảm). 

Sống ở đời con người chỉ có hai khuynh hướng: 
đi tìm hạnh phúc và chạy trốn khổ đau. 

Đạo Phật thường được xem là đạo cứu khổ. 
Nhưng tại sao chúng ta khổ? Và khổ vì cái gì? 

Chúng ta khô vì có thân và tâm. Vì có thân nên 
không ai tránh khỏi già, bệnh, chết, đói, khát, nóng, 
lạnh, v.v... Đây là khô về thân. 

Vì có tâm nên không ai tránh khỏi buồn, giận, 
lo, sợ, hận, thù, ganh, ghét, v.v... Đây là khổ về 
tâm, mà trong đạo Phật hay gọi là "phiền não”. 
Những cái khổ tâm này đều thuộc về tình cảm. 


Hệ thống tu tập Ý Tình Thân nhằm mục đích 
chuyên hóa phiền não thuộc về Tình, từ tình cảm 
tiêu cực (negative) thành tích cực (positive). Không 
những chuyển Tình mà còn chuyển cả Ý và Thân. 
Đây là một phương pháp tu toàn diện (holistic). 


Đa số những cách tu của chúng ta chỉ quanh 
quần nơi cái miệng và cái thân. 

Khi vào chùa tụng kinh đó là chúng ta tu cái 
miệng. Bởi vì cái gì tụng? - Cái miệng tụng. 

Khi chúng ta sám hối, lạy Phật, thì đó là tu cái 
thân. Bởi vì cái gì lạy? - Cái thân lạy. 

Khi chúng ta ngôi thiền thì cái gì tu? - Ngôi 
thiền là thân ngồi xếp băng, nhưng cái ý có tu hay 
không là chuyện khác! Nếu ngôi thiền mà ngủ gục 
(hôn trầm) hay loạn tưởng thì chỉ có cái thân tu, chứ 
cái ý không có tu! 

Khi niệm Phật mà tâm ý lo ra, suy nghĩ lung 
tung thì chỉ tu cái miệng, chứ chưa tu cái ý! 

Vô chùa lạy Phật, sám hồi, tụng kinh, niệm Phật 
nhưng hễ ai nói động tới mình một chút thì buồn, 
giận, sân, si, ái, Ô, v.v... 

Khi tu theo hình thức bên ngoài, chúng ta có 
cảm tưởng là mình tu nhưng thật ra chỉ tu cái thân 
và cái miệng chứ chưa tu cái ý. 


Chúng sinh đau khổ vì cái Tình. Nếu muốn tu 
(sửa) cái Tình thì cần phải sửa cùng lúc cái Ý và cái 
Thân. Những người mới vào chùa chưa biết nhiều 
về giáo lý thì được dạy tu cái thân trước, phải kiểm 
soát g1ữ gìn cái thân cho nó đừng tạo tội. 

Khi chúng ta thọ giữ năm giới, đó chính là đang 
tập tu cái thân. 

Sát sinh là cái gì sát? - Cái thân. 

Trộm cắp là cái gì trộm? - Cái thân. 

Tà dâm thuộc cái gì? - Thuộc về cái thân. 


Nói dối là cái gì nói? - Cái miệng. Mà cái miệng 
nằm ở đâu? - Nằm trên cái thân. 

Uống rượu là cái gì uống? - Cái miệng. Và cái 
miệng thuộc về thân. 


Ngồi thiền, tụng kinh, lạy Phật, sám hối... là 
những pháp tu dựa trên cái Thân, nhằm mục đích 
cột sửa cái Tâm. Nhưng nếu không hiểu như vậy thì 
mình sẽ làm gì? - Mình sẽ chú trọng nhiều vào cái 
Thân. Lấy kinh ra tụng, tụng kinh Bát Nhã rồi đến 
kinh Kim Cang, hết kinh Kim Cang rồi đến kinh 
Pháp Hoa, hết Pháp Hoa rồi đến kinh Niết Bản, hết 
Niết Bàn rồi đến kinh Hoa Nghiêm, hết Hoa 
Nghiêm rồi đến kinh Địa Tạng, hết Địa Tạng rỒi 
đến kinh Di Đà, hết Di Đà rồi đến kinh Phổ Môn, cứ 
tụng lòng vòng như vậy và cho là mình tu. Tu như 
vậy là tu cái miệng, tu tụng. 


Mục đích của giáo lý Ý Tình Thân là giúp chúng 
ta bớt khô và sông hạnh phúc. Những ai muôn vãng 
sinh về thế giới Cực Lạc CÓ, thể thấy giáo lý này 
không đủ. Hoặc những ai muốn chứng Niết Bàn thì 
giáo lý này cũng không đủ. Nhưng nêu tu học thêm 
Ý Tình Thân thì chúng ta có thê sống hạnh phúc 
ngay tại đây trong lúc chờ đợi khi chết vãng sinh về 
Cực Lạc hoặc chứng Niết Bàn. 


Định nghĩa Ý Tình Thân 


- Ý là ý thức hay tâm ý, tức khả năng nhận thức, 
suy nghĩ, phân biệt, hiểu biết... Mỗi khi chúng ta 
nhớ tưởng, suy nghĩ, phân biệt, đó chính là Ý đang 
hoạt động. 

- Tình là tình cảm hay cảm xúc gồm có: vui, 
buồn, yêu, ghét, lo, sợ, ganh tỊ, tức, giận, v.v... 

- Thân là những gì thuộc về xác thân gồm: cử 
chỉ, nói năng, hành động, tạo tác. 


Trong một ngày chúng ta có suy nghĩ không? Có 
phân biệt, quyết định, tính toán cái gì không? 

Sáng sớm mở mắt dậy là nghĩ: "Ô, hôm nay 
mình sẽ làm gì?" Tối sắp sửa đi ngủ cũng suy tính 
chuyện ngày mai. Tâm ý của ta hoạt động không 
ngừng. Như vậy là ta có cái Ý. 

Trong ngày từ sáng đến tối chúng ta có trải qua 
những cái trạng thái vui, buồn, yêu, ghét, giận hờn 
không? Khi gặp ai nói hợp ý hay trúng ý thì mình 
vui mừng. Lỡ gặp ai nói trái ý hoặc mắng chửi thì 
mình cảm thấy buồn bực, tức giận. Như vậy là ta có 
cái Tình. 


10 


Trong ngày chúng ta có sử dụng cái thân không? 
Có đi, đứng, năm, ngôi, ăn uông, ngủ nghỉ, đi làm 
kiêm ăn không? Nêu có tức là chúng ta có cái Thân. 


Khi cái Ý suy nghĩ thì chúng ta nói: "Mình suy 
nghĩ, hoặc tôi suy nghĩ". 

Khi cái Tình nó buồn thì chúng ta nghĩ: "Tôi 
buồn, mình buồn". 

Khi cái Thân đi thì chúng ta nghĩ: "Tôi đi, mình 
đi”. 

Vô tình tất cả chúng ta đều nhận Ý Tình Thân là 
Mình, là Tôi, là Ta. 

Trong sách Ý Tình Thân, tôi gọi 3 cái này là 3 
mình. Ý là mình, Tình là mình, Thân cũng là mình. 

Ý Tình Thân là ba yếu tố kết thành con người. 


H 


Y Tình Thân và ngũ uân 


Ngũ uân 


Là Phật tử, chắc ai cũng đọc tụng Bát nhã tâm 
kinh, trong đó có câu: "Quán Tự Tại bồ tát hành 
thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẫn 
giai không, độ nhất thiết khổ ách", có nghĩa là khi 
bồ tát Quán Tự Tại thực hành bát nhã ba la mật đa 
thâm sâu thì thấy rõ ngũ uấn đều không, nên từ đó 
thoát khỏi mọi khổ ách. Toàn bộ Bát nhã tâm kinh 
thì câu này là quan trọng nhất, còn những câu sau 
trở đi như "sắc bất dị không, không bất dị sắc. Sắc 
tức thị không, không tức thị sắc, v.v..." chỉ là giảng 
rộng ý nghĩa của câu đầu mà thôi. Thế nhưng đa số 
người ta chú ý quá nhiều vào chữ "không" và biến 
nó thành một triết lý khá phức tạp gọi là "tánh 
không" (sunyata). 

Điều chính là quán chiếu thấy được ngũ uân là 
"không" thì thoát khô. Nhưng trước khi thấy được 
ngũ uân là không thì phải hiểu ngũ uấn là gì? Do đó 
chúng ta cần hiểu rõ ngũ uân trước rồi sau đó mới 
quán chiếu nó được. 


12 


Ngũ uấn là năm nhóm: sắc, thọ, tưởng, hành, 
thức. 

- Sắc tiếng Phạn (sanskrit) là ra tức là những 
gì có hình sắc. Cái thân này là một hợp thê gồm 
nhiều thứ có hình sắc như: đầu, mình, tay, chân, da, 
xương, gân, tóc, v.v... Nói đơn giản, sắc uân chính 
là xác thân này. 

- Thọ tiếng Phạn là vedana, tức là cảm thọ gồm 
có 5 loại: lạc thọ, khổ thọ, xả thọ, hỷ thọ, ưu thọ. 

Lạc thọ là cảm giác sung sướng. Khổ thọ là cảm 
giác khổ đau. Xả thọ là cảm giác trung tính, không 
khổ, không sướng. Hỷý thọ là vui. Ưu thọ là buôn. 

- Tưởng tiếng Phạn là samjna, tức là tri giác, sự 
nhận biết của giác quan. 

- Hành tiếng Phạn là samskara, tức là sự hoạt 
động của tâm ý. 

- Thức tiếng Phạn là w/mana, tức là sự nhận 
thức, phân biệt, so sánh, hiểu biết, quyết định. 

Chúng ta sẽ nói nhiều hơn về tưởng, hành, thức 
trong phần sau. 


Y Tình Thân có liên quan gì với ngũ uân? 


Xin trả lời đơn giản: Ý Tình Thân chính là ngũ 
uẫn. 

« Sắc > Thân 

e Thọ > Tình 

e Tưởng, Hành, Thức > À4 


13 


Sắc chính là cái Thân. 

Thọ (cảm thọ) tương đương với Tình (cảm). 

Tưởng, Hành, Thức là ba hình thái hoạt động 
của Ý. 

Ý Tình Thân là một cách nhìn mới và đơn giản 
về ngũ uần. 

Con người là loài hữu tình (sz/a, sentient 
beings), tức là có tình cảm. Vì có tình cảm nên mới 
biết và cảm nhận sướng khổ. Chúng ta tìm đến đạo 
Phật cũng vì muốn thoát khổ tìm vui, đó là chúng ta 
đang hoạt động trên phương diện của Tình. Tuy vậy 
xưa nay khi giảng vê đạo Phật, ít có ai nói vê vân đề 
Tình cảm, trong khi đó khổ là một vấn đề Tình cảm. 
Đó là lý đo vì sao tôi nói về Ý Tình Thân, cốt nêu 
lên vấn đề của Tình. 


14 


15 


Ý Tình Thân và Kinh Pháp Cú 


Có người sẽ thắc mắc Ý Tình Thân phải chăng 
là một giáo lý kỳ lạ không liên quan gì đến Phật 
giáo? - Xin trả lời là giáo lý Ý Tình Thân được xây 
dựng từ hai bài kệ của kinh Pháp Cú. 

Kinh Pháp Cú (Dhammapađa) là một kinh rất cổ 
xưa năm trong Tiểu Bộ Kinh (Khuddaka Nikaya). 
Kinh này được tất cả truyền thống Nguyên thủy, 
Đại thừa, Kim cang thừa, đều công nhận là của đức 
Phật nói. 

Thuở xưa có nhiều tông phái Phật giáo được 
thành lập dựa trên một vài bộ kinh hay luận như 
Hoa Nghiêm tông (dựa theo kinh Hoa Nghiêm), 
Pháp Hoa tông (dựa theo kinh Pháp Hoa), Tam 
Luận tông (dựa theo Thập Nhị Môn luận và Trung 
Quán luận của Long Thọ và Bách luận Đề Bà), Câu 
Xá tông (dựa theo Câu Xá luận của Thế Thân), Tịnh 
Độ tông (dựa theo kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán 
Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà) v.v... Thì ngày nay, 
thế kỷ thứ 21, giáo lý Ý Tình Thân được thành lập 
dựa trên kinh Pháp Cú cũng không có gì là kỳ lạ, 
nhất là theo tinh thần "phát triển" của Đại thừa. 


lồ 


Mới vào đầu của kinh Pháp Cú, phẩm Song Yếu 
(Yamaka Vagga), đức Phật nói: 

"Ý dẫn đầu các pháp, 

Ý làm chủ ý tạo 

Nếu với Ý ô nhiễm, 

Nói lên hay hành động 

Khổ não bám theo sau 

Như xe chân vật kéo." (kệ I) 


Rồi bài kệ thứ nhì Đức Phật nói: 
"Ý dẫn đầu các pháp, 

Ý làm chủ ý tạo 

Nếu với Ý thanh tịnh 

Nói lên hay hành động 

An lạc bước theo sau 

Như bóng không rời hình." (kệ 2) 


Trong bài kệ thứ nhất, ba câu đầu: "Ý dẫn đầu 
các pháp, ý làm chủ ý tạo, nếu với ýô nhiễm" đều 
nhân mạnh về sự quan trọng của cái Ý. 

Câu thứ tư: "Nói lên hay hành động" là nói vỀ sự 
tạo nghiệp của Thân (và miệng). 

Câu thứ năm: "Khổ não bám theo sau". Khổ là 
hậu quả và cũng chính là Tình. Tình khô. 

Câu thứ năm của bài kệ thứ nhì: "An lạc bước 
theo sau”, an lạc cũng là Tình. 

Qua hai bài kệ ở trên, chúng ta thấy rõ Ý là 
nhân, biểu hiện qua hành động là Thân, và kết quả 
là Tình (khổ hay sướng). 

Vậy thì khổ đau hay hạnh phúc đều tùy thuộc 
vào cái Ý của mình. 


17 


Liên quan giữa Ý Tình Thân 


Trong hai bài kệ của kinh Pháp Cú, ta thấy Ý đi 
trước rồi đến Thân và sau cùng là Tình. Tức là đi 
theo chiều Ý > Thân > Tình. Điều này khá dễ hiểu, 
thí dụ tôi có Ý tốt, muốn giúp đỡ anh Ba khi anh ấy 
gặp nạn. Sau khi được tôi giúp đỡ thì anh Ba rất 
hoan hỷ, cám ơn tôi rối rít và còn đi khoe với mọi 
người làm tôi cảm thấy vui và hãnh diện. Tình ở đây 
là hậu quả hành động của Thân. 

Nhưng Tình cũng có thể xuất hiện ngay sau khi 
Ý khởi lên mà chưa kịp phát ra hành động nơi Thân. 

Khi Ý khởi nghĩ cái gì thì nó sẽ cho ra cái Tình, 
và sau đó mới đưa đến thái độ, hành động. Đây là đi 
theo chiều Ý > Tình > Thân. 

Thí dụ như tôi khởi Ý nghĩ cô Tám là người 
đàng hoàng, ăn nói có duyên thì tự nhiên tôi có cảm 
tình với cô, và sau đó tôi sẽ có thái độ cởi mở và 
thân thiện với cô ấy. 


18 


19 


Ý ở đây là ý căn (mental organ). Con người có 6 
giác quan, danh từ chuyên môn trong đạo Phật gọi 
là lục căn, gồm có: nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt 
căn, thân căn, ý căn. Nói đơn giản là mắt, tai , mũi, 
lưỡi, thân, ý. Năm giác quan đầu tương đối dễ hiểu, 
riêng về ý thì rắc rỗi hơn, bởi vì có ý căn, ý thức, ý 
trần, ý tưởng, ý nghĩ, ý niệm. 

Thí dụ khi con mắt (nhãn căn) tiếp xúc với hình 
sắc bên ngoải (sắc trần) thì phát sinh ra nhãn thức, 
tức là sự biết của con mắt. 

Khi tai (nhĩ căn) tiếp xúc với âm thanh (thanh 
trần) thì phát sinh ra nhĩ thức, tức là sự biết của tai. 

Khi mũi (tỷ căn) tiếp xúc với mùi hương (hương 
trần) thì phát sinh ra tỷ thức, tức là sự biết của mũi. 

Khi lưỡi (thiệt căn) tiếp xúc với đồ ăn (vị trần) 
thì phát sinh ra thiệt thức, tức là sự biết của lưỡi. 

Khi thân (thân căn) tiếp xúc với đồ vật êm dịu, 
trơn láng, nóng lạnh v.v... (xúc trần) thì phát sinh ra 
thân thức, tức là sự biết của thân. 

Khi ý (ý căn) tiếp xúc với tất cả sự vật hữu hình 
(từ sắc trần đến xúc trần) và vô hình như các lý 


20 


tưởng, quan niệm, kinh tế, chính trị, học thuyết, 
v.v... thì phát sinh ra ý thức, tức là sự biết của ý. 

Nói tới đây chắc bạn đọc đã đoán ra ý căn là gì 
rồi? Đó chính là bộ não hay bộ óc, vì đó là một bộ 
phận (organ) trong con người. 

Năm căn (giác quan) kia là những bộ phận trong 
con người thì ý căn cũng là một bộ phận không 
khác. 

Mỗi giác quan có khả năng hay sự hoạt động 
riêng biệt. Mắt có khả năng nhìn. Tai có khả năng 
nghe. Mũi có khả năng ngửi. Lưỡi có khả năng nếm. 
Thân có khả năng xúc chạm. Ý có khả năng suy 
nghĩ, nhớ tưởng, phân biệt. 

Ba khả năng của Ý còn được gọi với danh từ 
chuyên môn là: tưởng, hành, thức. 


Hoạt động của Ý 


Ý có 3 khả năng hoạt động là: tưởng, hành, thức. 
Khi nói tưởng, hành, thức, chúng ta nên hiệu đó là 
Y tưởng, Y hành, Y thức. 


Ý tưởng là sự thu nhận của Ý căn, tiếng Anh là 
perception. Từ trước đến giờ chúng ta chỉ biết 
"tưởng" là thu nhận vào, chứ ít ai để ý cái "tưởng" 
không những nó thu vào mà còn chiếu lại. 

Thời nay chúng ta có máy chụp hình số (digital 
camera) và thu hình số (digital camcorder). 

Khi chụp hay thu hình thì đó gọi là tưởng 
(perception). Sau khi chụp hình về nhà chúng ta có 


21 


xem lại được không? Đương nhiên là được. Thật ra 
chăng cần phải về nhà mới xem lại được mà chúng 
ta có thể bắm mở ra xem ngay tại chỗ. 

Máy hình Øhu vào được thì chiếu lại được. Cái 
tưởng cũng như thế. 

Thay vì dịch chữ "tưởng" là tri giác thì nay tôi 
dùng danh từ hiện đại là "camera fâm". Bởi vì khi 
nói tới "camera" thì bạn đọc sẽ biết ngay là "thu và 
chiếu". 

Đa số phiền não của chúng ta thường bắt nguồn 
từ cái tưởng. Ban ngày tiếp xúc với mọi người, cái 
tưởng (camera tâm) nó chụp và thu hình mọi sự việc 
xong đến tối về nhà nó chiếu lại gọi là "hồi tưởng” 
(review, recall). Do đó chúng ta thường khổ nhất 
vào ban đêm, khi lên giường sửa soạn đi ngủ, xung 
quanh yên lặng, mắt, tai, mũi, lưỡi, không tiếp xúc 
với bên ngoài nữa thì khi ấy cái tưởng (camera tâm) 
sẽ chiều lại những gì mà nó đã thu. 

Cái tưởng không phải chỉ chiếu lại những gì nó 
vừa mới thu ban ngày, mà nó có thê chiếu lại cho 
mình xem những hình ảnh quá khứ từ 10 năm, 20 
năm, hay 30 năm trước. Nó thích cái gì thì nó chiếu 
lại cái đó, nhất là những gì gây khổ đau thì nó chiếu 
tới chiếu lui hoài. 

Ngoài ra cái tưởng cũng có thê chiếu phim mới 
được dựa vào những dữ kiện quá khứ, trường hợp 
này gọi là "tưởng tượng” (Imagination). 


Ý hành là sự hình thành những tư tưởng, ý nghĩ, 
tiêng Anh là mental formatlons. Trong Duy Thức 
Học gọi đó là những tâm sở (cziasika, mental 


22 


factors) gồm có 51 loại được chia thành 6 nhóm như 
Sau: 

1. Năm biến hành: xúc, tác ý, thọ, tưởng, tư. 

2. Năm biệt cảnh: dục, thăng giải, niệm, định, 
huệ. 

3. Mười một thiện: tín, tàm, quý, vô tham, vô 
sân, vô si, tinh tấn, khinh an, bất phóng dật, 
hành xả, bất hại. 

4. Sáu căn bản phiền não: tham, sân, s1, mạn, 
nghi, ác kiến. 

5. Hai mươi tùy phiền não: phẫn, hận, phú, não, 
tật, xan, cuông, siêm, hại, kiêu, vô tàm, vô 
quý, trạo cử, hôn trầm, bất tín, giải đãi, 
phóng dật, thất niệm, tán loạn, bất chánh tri. 

6. Bốn bất định: hối, miên, tầm, tư. 


Nêu danh 51 tâm sở để bạn đọc biết thuở xưa tổ 
sư phái Duy Thức là ngài Thế Thân (Wasubandhu) 
phân chia ra sao, nhưng ngày nay tôi xin gọi đơn 
giản Ý hành là sự suy nghĩ hay "bàn chuyện", nói 
theo kiểu hiện đại là "rađio fâm" trong đó có 51 anh 
bàn luận viên (commentators) hay quân sư. 


Tâm ý của con người rất đặc biệt, một khi nó thu 
vào cái gì rồi thì nó chờ dịp chiếu lại. Và khi nó 
chiếu lại thì nó bàn luận. Thí dụ ban ngày thu hình 
cô Sáu đưa vào tâm rồi, đến tối nó chiếu hình cô 
Sáu lên màn hình tâm thức thì nó bàn, nó nói "cô 
Sáu đẹp, dễ thương hơn cô Năm..., làm sao quen 
VỚI CÔ nảy, nếu được thì xin cưới cô... rồi sau đó 
sanh chừng 4, 5 đứa là đủ nuôi... v.v..." 


Z2 


Mỗi khi Ý "tưởng" (chiếu lại) cái gì thì tức khắc 
Ý sẽ "hành" theo, tức là nhóm bàn luận viên hay 
quân sư quạt mo sẽ nhào ra bàn luận. Nếu để cho nó 
nói nhiều quá thì mình sẽ điên cái đầu vì không biết 
nghe đứa nào. Bởi vậy người ta mới có câu "lắm 
thầy thối ma". 

Những người mắc bệnh trầm cảm hay thiếu ngủ, 
ban đêm không ngủ được là vì cái đám quân sư nói 
nhiều quá, thí dụ có đứa nói "làm đi, nếu không làm 
thì chủ đuôi": một tên khác nhảy ra nói "làm nhiều 
hết xí quách rồi, mệt quá"; đứa khác lại nói "hết hơi 
nhưng cũng ráng làm, không làm sẽ bị đuôi", v.v... 
Cứ thế chúng đua nhau nói qua nói lại liên tục. 


Có những người tu thiền hay than là ngồi thiền 
sao vọng tưởng khởi lên nhiều quá! 

Vọng tưởng là gì? —- Vọng tưởng chính là ý 
tưởng và ý hành. 

Tại sao nó ra hoài? —Tại vì trong ngày camera 
tâm thu nhiều chừng nảo thì ngồi yên lặng nó chiếu 
ra nhiều chừng nấy. 

Tu thiền mà sống cuộc đời đa đoan, đa sự thì 
ngồi thiền vọng tưởng khởi lên là chuyện thường, 
không thê nào đòi hỏi trong vòng 5, 10 phút là hết 
vọng tưởng. 

Hãy nhìn lại các thiền sư thời xưa ở đâu? — Họ 
sống trong núi, trong rừng, không bận rộn với 
chuyện đời, không có 1Pod, 1Pad, iPhone, không có 
camera, radio, v.v... không có gia đình vợ chồng, 
con cái. Trong khi chúng ta thì ngược lại, có quá 


24 


nhiều chuyện cần phải lo nghĩ như gia đình, việc 
làm, kinh tế, giao tiếp xã hội, v.v.. 

Những người nói "ngồi thiền : sao khó quá, sao 
vọng tưởng nhiều quá" thì hãy nhìn lại đời sống 
hằng ngày của mình như thế nào? Theo luật duyên 
khởi, "cái này có vì cái kia có”. Có nhiều vọng tưởng 
là vì có đời Sông quá bận rộn, đa sự, đa đoan. 

Khi ngồi xuống tâm mình có vắng lặng hay 
không, đó là cái quả. Còn cái nhân là trước khi ngôi 
thiền mình đã làm những gì? 


Ý thức là sự phân biệt, phán xét, quyết định của 
Ý, tiếng Anh là consciousness. 

Khi ý tưởng thu vào hoặc chiếu ra, và ý hành 
bàn chuyện thì ý thức đều thấy biết và có khả năng 
phán xét, quyết định ngưng chiếu, ngưng bản hay 
tiếp tục. 

Thí dụ như Ý tưởng (camera tâm) chiếu lại cảnh 
ông chồng bỏ mình 10 năm trước, thì ý thức có thê 
quyết định: "chuyện này đã xưa rồi, nhớ làm gì" thì 
cuốn phim sẽ ngừng. Nhưng nếu ý thức không tỉnh 
giác, không ra lệnh ngừng thì Ý hành sẽ nhào ra 
bàn: "Trời ơi, tên đó đúng là sở khanh! Nó yêu 
người khác, bỏ mình như vậy thiệt là đau khổ. Nếu 
mình biết trước thì hồi đó đã không lấy hắn rồi!...", 
nó vừa nói xong thì quân sư khác nhảy vô bàn tiếp. 

Chúng ta tu hành tiến bộ hay không là tùy vào 
anh ý thức này. Nếu ý thức được học đạo, có sự 
thấy biết đúng đăn (chánh kiến), chánh niệm tỉnh 
giác thì sẽ điều trị được vọng tưởng, còn không thì 
Ý tưởng và Ý hành sẽ tiếp tục tung hoành. 


25 


Tiên trình phiên não 


Phiền não là những Tình cảm, cảm thọ bất an, 
bức xúc như buôn, giận, lo, sợ, hận, thù, ganh ghét, 
v.v... Những Tình cảm này không thể tự nhiên mà 
khởi lên được. Nó khởi lên là vì Ý dẫn đầu như bài 
kệ trong kinh Pháp Cú đã nói ở trên. 

Khi cái Ý có sự suy nghĩ, nhớ tưởng sai lầm thì 
đây là "vọng tưởng". Từ vọng tưởng sẽ đưa đến 
vọng tình (tức tình cảm, cảm thọ bất an). Và vọng 
tình sẽ dẫn đến những hành động sai lầm (vọng 
nghiệp). Vọng nghiệp sẽ trở lại nuôi dưỡng vọng 
tưởng, và cứ thế ba cái này tương duyên tương sinh, 
xoay vần mãi. 

Ý > vọng tưởng 

Tình >2 vọng tình 

Thân >> vọng nghiệp 


Vọng tưởng 


Vọng tình Vọng nghiệp 


26 


Từ hình trên, chúng ta sẽ có hình tương đương 
dưới đây: 
Vô minh 


Phiền não Nghiệp 


Vì Ý không sáng suốt (vô minh) nên nghĩ tưởng 
sai lầm. Do nghĩ tưởng sai lầm nên sinh ra tình cảm 
ưa ghét, buôn giận (phiên não). Vì phiền não nên 
làm những hành động, bất thiện (nghiệp). Khi tạo 
nghiệp bất thiện thì kết quả là khổ đau, và khi bị 
khổ đau thì tâm trí u mê không sáng suốt (vô minh). 


Thí dụ: Anh Ba rất ghét mấy thầy tu. Ghét là 
một phiền não, một ác cảm, tức tình cảm xấu. 
Không thể tự nhiên mới sinh ra đời là anh Ba đã biết 
ghét mấy thây tu. Cái gì cũng phải có nguyên nhân. 
Anh Ba ghét mấy thầy tu là vì anh đã "nghĩ" mấy 
thầy tu dụ dỗ mê hoặc vợ con anh. Trước kia, khi 
chưa biết chùa thì chủ nhật anh đưa vợ con đi chơi 
đây đó. Từ ngày vợ anh biết đạo Phật thì chủ nhật 
nào cũng đòi đi chùa mà không chịu đi chơi với anh 
nữa. 

Từ ý nghĩ sai lầm (vọng tưởng) là mấy thầy dụ 
dỗ vợ con anh, nên sinh ra vọng tình là "ghét mấy 
thầy tu". Từ vọng tình "ghét" này nên anh thường 
hay nói xấu, chê bai, chỉ trích các thầy tu, đây là 


27 


một hành động bất thiện (vọng nghiệp). Càng nói 
xấu, chê bai, chỉ trích các thầy tu thì anh lại càng 
ghét hơn nữa. Ngay cả những thây tu lạ hoắc ở đâu 
không hê quen biết hay liên can gì đến vợ anh mà 
anh cũng ghét luôn, vì anh không còn sáng suốt nên 

"vợ đũa cả năm" và tạo ra một thành kiến là "mây 
thầy tu chuyên dụ dỗ đàn bà con nít nhẹ dạ". 


28 


ĐẠo 


Gôc rê phiên não 


Chúng ta ai cũng có phiền não, có tham, sân, sỉ, 
buôn, lo, sợ, ganh, tức, v.v.. . Nhưng. may thay 
những phiền não này khởi lên một hồi rồi tan biến. 
Thí dụ như ai nói trái ý ta thì ta nỗi giận, la hét. 
Nhưng sau đó thì cơn giận cũng nguôi ngoai rồi lặn 
mất. Hoặc khi ta gặp món ngon thì ăn cho nhiều, 
cho cố, nhưng khi no căng bụng thì cũng phải 
ngừng. 

Khi tham, sân khởi lên rồi lặn mất không có 
nghĩa là chúng biến mất và không bao giờ trở lại 
nữa. Chúng sẽ trở lại khi gặp cơ hội khác. Lý do là 
gộc rễ của chúng vẫn còn năm sâu trong tâm thức. 
Giống như khi ta vừa mới cắt cỏ thì trông đẹp đế, 
nhưng sau một, hai tuần thì cỏ mọc lại như cũ, lý do 
là rễ cỏ vẫn còn nằm dưới đất, khi mưa nắng đầy đủ 
thì cỏ sẽ mọc lại. 


Trở lại thí dụ anh Ba ở trên. Anh có phiền não, 
ác cảm, ghét mấy thầy tu là vì anh đã có ý nghĩ sai 
lầm. Khi gặp thây tu ở chùa gần nhà thì cái sân 
(ghét) của anh nổi lên. Nhưng hết gặp thì cái ghét 


30 


biến đâu mất. Thật ra cái ghét nó chỉ tạm ấn đi mà 
thôi. 


Đến đây cần phải nói thêm về tâm thức của 
chúng ta có hai phần: phần nồi và phần chìm. Phần 
nổi là phần chúng ta biết được và xử dụng hằng 
ngày. Còn phần chìm là phần chúng ta hoàn toàn 
không biết, và không ngờ tới sự hiện hữu của nó. 
Tâm lý học hiện đại gọi phần nổi là Ý thức 
(conscious mind) và phần chìm là Tiềm thức 
(subconscious mind), tiềm có nghĩa là chìm ở dưới. 
Trong Phật giáo có trường phái Duy Thức 
(ciamarra) cũng nói về Ý Thức (mano-vijnana) và 
Tàng thức hay A lại da thức (alaya-vữnana). Tàng 
có nghĩa là chứa đựng. Tàng thức là phần tâm thức 
rộng lớn và sâu thăm như một cái kho chứa đựng tất 
cả những hạt giống. Tiềm thức có thể được xem 
tương đương với Tàng thức. Khi Ý nhớ tưởng, suy 
nghĩ, phán xét, phân biệt cái gì đó thì những cái này 
không mất mà biến thành những chủng tử (57a, hạt 
giống) rơi vào nằm trong kho Tàng thức. 


Đề dễ hiểu, chúng ta có thể tạm hình dung tâm 
thức con người như một tảng băng nổi (iceberg), 
phần nhỏ lú trên mặt biển là những vọng tưởng thô 
kệch hiện trên mặt ý thức, còn phân to tướng năm 
ngầm phía dưới là Tàng thức, chứa những tập khí, 
vọng tưởng kiên cô, những quan niệm, thành kiến, 
có chấp, gốc rễ của phiền não. 


Hình tảng băng nồi 


Sài 


32 


Sóc, 


Chương trình tâm ý 


Trong đời sống hàng ngày khi tiếp xúc với mọi 
người, chúng ta thường phản ứng, hành xử theo tình 
cảm và thói quen: chửi tôi thì tôi chửi lại, đánh tôi 
thì tôi đánh lại, thương tôi thì tôi thương lại. Đó là 
chúng ta phản ứng theo một chương trình 
(program). Ở đây tôi xin dùng chữ "program" cho 
dễ hiểu, bởi vì thời nay là thời đại kỹ thuật điện 
toán, hầu như giả trẻ lớn bé, ai cũng dùng ít nhiều 
máy vi tính (computer) và điện thoại thông minh 
(smartphone). 

Program là gì? Là một chương trình kỹ thuật, 
điện toán, hay cơ khí, hễ ta nhấn nút cho vào một 
mệnh lệnh (command) hay dữ kiện (data) thì nó tự 
động cho ra kết quả. Nhắn nút đưa vào là input. Cho 
ra kết quả là output. Người nhắn nút không cần phải 
suy nghĩ gì hết. 

Ban đầu Ý khởi lên một ý nghĩ. Nếu ý nghĩ đó 
được khởi lên hoải thì nó sẽ đúc thành một quan 
niệm (concept), một sự tin tưởng (belief), hay thành 
kiến (prejudice). Sự tin tưởng này sẽ tạo ra một thói 
quen. Và thói quen này sẽ trở thành một chương 
trình (program) nằm sâu trong Tàng thức. 


34 


Do hành xử theo program, theo thói quen nên 
chúng ta quên mất là mình có quyền lựa chọn phản 
ứng của mình đối với hoàn cảnh. Thí dụ như khi 
một người nào đó chửi mình, mình có thê dùng lại, 
không phản ứng vội mà có thì giờ suy nghĩ, quyết 
định là nên chửi lại hay không chửi lại. 

Người biết dừng lại không phản ứng theo thói 
quen là người biết tu. 

Xưa nay từ nhỏ tới lớn chúng ta tạo rất nhiều 
thói quen (program). Bây giờ những program đó sai 
sử và điều khiên chúng ta tạo nghiệp và phiền não. 


Ý thức Phiền não 


Tàng thức 


0O 0o00 
Program 


Trong xã hội văn minh ngày nay, tất cả máy 
móc, cơ khí, điện tử đều được điều khiến bởi 
chương trình tự động. Nhất là hệ thống vi tính, điện 
toán (computer), nêu bạn muốn máy vi tính của bạn 
chạy được thì phải gắn, cài đặt những chương trình 
(programs, software, logicIels). Tâm của chúng ta 
cũng giống như vậy, sau khi được cài, gắn vào 


)5 


những vọng tưởng, quan niệm, thành kiến, tập quán, 
v.v... nó sẽ tự hoạt động (autorun). 


Chúng ta biết trong các chuyến máy bay du lịch 
luôn có hai phi công (pilot). Nhưng không phải lúc 
nào người phi công cũng phải lái liên tục, mà họ 
dùng chương trình lái tự động (auto-pilot), tức là để 
máy bay tự lái lấy. Trên một chuyên bay, hơn 90% 
thời gian là họ để máy bay lái tự động. Họ chỉ cầm 
lái khi cất cánh lên đủ độ cao, và khi sắp sửa đáp 
xuống!. 

Cũng thế trong đời sống hàng ngày, Ý thức có 
thể được ví như người phi công (pilot), và Tàng 
thức được ví như chương trình lái tự động (auto- 
pilot). Không thể nói chính xác là Tàng thức điều 
khiển bao nhiêu phần trăm sự hoạt động hàng ngày 
của chúng ta, nhưng chắc chắn là nhiều hơn Ý thức 
rất nhiều, khoảng từ 70% đến 90%, tùy theo khả 
năng chánh niệm tỉnh giác của mỗi người. 


Thí dụ khi mới học lái xe, ai cũng được dạy là 
thấy đèn đỏ thì phải ngừng lại. Do đó khi mới có 
băng lái, chúng ta rất cân thận, chú ý nhìn đèn xanh 
hay đỏ, và khi thấy đèn đỏ thì "phải nhớ" ngừng lại. 
Đây là sự chủ động của Ý thức, vì Ý thức ra lệnh. 
Nhưng sau một thời gian lái xe quen thì chúng ta 
không cần và không còn để ý tới đèn đường nữa. 
Mỗi khi thấy đèn đỏ thì cái chân "tự động" đạp 
thắng mà không cần "phải nhớ" đạp thắng. Trong 


! Theo lời ông John Cox, phi công của hãng US Airways, trả lời báo 
usafoday.com. "Ask the captain: How offen 1s autopilot engaged?" 


36 


trường hợp này, Ý thức không điều khiến mà chính 
là Tàng thức, hay đúng hơn là chương trình "thấy 
đèn đỏ phải ngừng" trong Tàng thức nhảy ra điều 
khiến tự động. 


Thí dụ khác: Hỏồi cô Tám được ba tuôi, cha cô 
phải đi quân dịch và tử trận bỏ lại hai mẹ con cô bơ 
vơ. Vài năm sau mẹ cô mắc bệnh qua đời bỏ cô ở lại 
cho bà ngoại nuôi nắng. Lúc đó tuy hãy còn nhỏ 
không biết suy nghĩ nhiều nhưng trong tiềm thức bé 
Tám đã âm thầm đưa vào (set up) một chương trình: 
“Tôi là người bị bỏ rơi, những người tôi thương 
trước sau gì cũng bỏ rơi tôi”. Lớn lên lập gia đình, 
cô không dám lấy người cô thương mà lại lây một 
người khác vì cô tin răng nếu lây người thương thì 
họ sẽ bỏ cô. Vì lẫy chồng mà không thương nên cô 
không có hạnh phúc, thường buồn bực và bất mãn. 
Bởi gia đình không hạnh phúc nên cô hay lo sợ là 
chồng sẽ bỏ cô. Đúng như cô dự đoán mong chờ, 
sau mười năm chung sống chồng cô đã bỏ đi lấy 
người khác. Tuy không, KHƯƯE yêu gì chồng nhưng 
cô cảm thấy rất đau khô, cái "program bị bỏ rơi" lại 
hiện hành làm cô khóc suốt ngày. Người ngoài 
tưởng cô nhớ chồng nhưng thật ra cô khóc cho thân 
phận "bị bỏ rơi” của mình. Cô Tám hoản toàn không 
biết mình đã bị "program bị bỏ rơi" điều khiển làm 
cho cô không có hạnh phúc, không dám lây người 
mình thương, và xui khiến người chồng bỏ rơi 
mình. 


37 


Chúng ta thường sống với những chương trình 
cũ rích không hợp thời, chúng làm ta mặc kẹt không 
sống an vui hạnh phúc được trong hiện tại. Đa số 
những chương trình cũ rích này được đưa vào tâm 
thức khi chúng ta còn bé, từ khoảng 1 tuổi đến 7 
tuổi, khi ấy tâm thức còn non nớt rất đễ thắm vào 
những sự kiện của môi trường xung quanh. 


Thí dụ hồi nhỏ ta bị người lớn hù dọa ma, nên 
program "sợ ma" in sâu vào tâm thức, đề rồi bây giờ 
tuy đã 50, 60 tuổi nhưng ta vẫn sợ ma như hồi còn 
5,6 tuổi. Ta không muốn sợ ma, nhưng "nó" vẫn sợ. 
Nó ở đây là a1? Nó ở đây chính là "program sợ ma” 
năm sâu trong Tàng thức. 


Tất cả những mặc cảm như tự tI, tự tôn, v.v... 
đều là những chương trình năm sâu trong Tàng 
thức. Mặc có nghĩa là thầm lặng, cảm là cảm nhận. 
Mặc cảm là sự cảm nhận âm thầm lặng lẽ trong tâm 
thức. Mặc cảm tự ti (mferiority complex) là âm 
thầm cảm nhận, cho rằng mình là người ngu, dở, 
thua kém kẻ khác. Vì bị chương trình tự ti điều 
khiến nên ta trở thành nhút nhát, sợ hãi, mắc cỡ. 
Càng nhút nhát, sợ hãi, mắc cỡ thì ta lại càng tự ti, 
càng thấy mình dở và thua kém. Mặc cảm tự tôn 
(superiority complex) là trong tâm âm thầm cho 
mình là người tài giỏi hơn kẻ khác. Vì bị chương 
trình tự tôn điều khiển nên ta dễ kiêu mạn, ăn nói 
phách lối, khinh người. Chính vì mặc cảm tự tôn 
này mà Hitler đã điều động Đức quốc xã tiêu diệt 
dân Do Thái, và muốn làm bá chủ toàn cầu. 


38 


Chương trình tâm ý (mental program) rất quan 
trọng trong đời sống. Chính sự giáo dục, truyền 
thông, tuyên truyền, quảng cáo, đều là những 
phương tiện cài đặt, nhỏi sọ những chương trình 
tâm ý vào quần chúng. Trong những xã hội văn 
minh, tiến bộ, người dân thường được dạy dỗ (cài 
đặt) những chương trình tâm ý nhân bản, đạo đức, 
vị tha. Còn những xã hội chậm tiến, lạc hậu thì 
người dân chỉ được tuyên truyền những chương 
trình thất đức, ích kỷ, hại nhân. 

Công trình tu tập là làm sao nhận diện được 
những chương trình cũ rích, tai hại, sai lầm gây khổ 
đau cho mình và người để xóa bỏ, thay thế chúng 
băng những chương trình mới, hợp thời và hữu ích 
hơn. 


bà 


Tại sao tu lâu không hết phiền 
não? 


Có người đi chùa lâu năm mà vẫn còn nhiều sân, 
sĩ, ái, Ô. AI nói trái ý mình là buôn giận. Đi chùa để 
tu hành cho bớt khô nhưng vào chùa lại sinh phiền 
não với người trong chùa, phiền não với thầy, cô rồi 
buôn giận bỏ chùa đi sang chùa khác. Đi chùa khác 
được vài tháng lại phiền não nữa. 

Đi chùa tụng kinh hoài không bớt phiền não, nên 
đổi sang đi tu Phật thất, chuyên tâm niệm Phật 
nhưng rồi phiền não cũng không hết. 

Có người đổi sang tu thiền, tinh tấn tham dự các 
khóa thiền tích cực một tuần hay 10 ngày. Đương 
trong khóa tu thì phiền não tạm lắng xuông vì 
không ai được nói chuyện mà phải giữ im lặng. 
Nhưng khi hết khóa tu về nhà trở lại đời sống hàng 
ngày đụng chạm với người khác thì sân, sĩ, ái, Ô trở 
lại như cũ. 

Mục đích tu hành là dứt trừ phiền não, hay làm 
bớt đi phiền não. Do đó, dù tu theo pháp môn nào, 
theo thầy nào hay chùa nảo, chúng ta cũng cần phải 
kiểm lại xem mình có bớt phiền não chưa? 


40 


Tu lâu mà không hết phiền não là vì mình chỉ tu 
hình thức bề ngoài. Như ở đầu sách có nói, đa số 
những cách tu của chúng ta như Tịnh Độ (tụng kinh, 
niệm Phật, lạy Phật) và Mật tông (trì chú, bắt ấn, 
đánh trồng, thôi kèn, lập đàn tràng, v.v...) đều dựa 
trên hình tướng. Ngay cả Thiền tông cũng không 
tránh khỏi hình thức, tức là cái thân phải ngồi yên 
thật lâu. Thí dụ như phái thiền Tào Động (Soto) của 
Nhật Bản, người ta bắt thiền sinh phải ngồi tư thế 
cho thật đúng. Có vị thiền sư đi canh sửa đầu, sửa 
lưng, sửa cô, sửa vai, và thiền sinh phải ráng ngồi 
yên như vậy trong một, hai tiếng đồng hồ. 

Tất cả pháp môn đều không thể bỏ qua hình 
thức. Các hình thức tu tập dựa trên thân, khâu được 
xem là phương tiện để đạt đến mục đích (cứu cánh) 
là chuyền hóa tâm ý. 

Nhưng kẹt một điều là chúng ta dính mắc vào 
phương tiện và quên hắn mục đích, chú trọng quá 
nhiều vào hình thức tu tập bên ngoài và không biết 
cách sửa những chương trình (program) nằm sâu 
trong A lại da thức của mình. 


Thí dụ ai cũng biết tu là phải từ bỏ tham, sân, sỉ, 
mạn, nghi, tà kiến, v.v... Nhưng chúng ta đã làm gì 
để từ bỏ những tánh xấu này? 

Chúng ta niệm Phật là để cầu về Cực Lạc chứ 
đâu phải từ bỏ tham, sân, sĩ. Do đó tuy niệm Phật 
nhiều nhưng gốc rễ tham, sân, si vẫn còn nguyên 
trong Tàng thức. 

Chúng ta trì chú Lăng Nghiêm để đừng bị ma nữ 
bắt như ngài A Nan chứ đâu phải để từ bỏ tham, 


4I 


sân, si. Chúng ta trì chú Đại Bi để cầu xin tai qua 
nạn khỏi, chứ đâu phải để từ bỏ tham, sân, sỉ. 

Chúng ta tụng kinh A Di Đà để cầu vãng sinh 
Cực Lạc hay cầu siêu cho thân nhân chứ đâu phải để 
tu tâm sửa tánh. 

Chúng ta tụng kinh Phố Môn để cầu an, cầu xin 
Quan Thế Âm bồ tát cứu khổ cho mình tai qua nạn 
khỏi chứ đâu phải để tu tâm sửa tánh. 

Chúng ta ngồi thiền để kiến tánh thành Phật, chứ 
đâu phải để từ bỏ tham, sân, sĩ. 

Tóm lại chúng ta tu nhiều thứ lắm, nhưng tất cả 
đều nhằm mục đích gì khác chứ đâu phải để trừ bỏ 
phiền não, tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến, v.v... 

Đó là lý do vì sao tu lâu mà không bao giờ hết 
phiền não. Cho nên cuối các thời kinh, khi chúng ta 
tụng bài Tứ hoằng thệ nguyện, câu thứ nhì: "Phiền 
não vô tận thề nguyện đoạn" thì đó chỉ là tụng cho 
vui mả thôi. 


42 


43 


Con đường tu tập Ý Tình Thân 


Con đường tu tập Ý Tình Thân gồm có 6 giai 
đoạn như sau: 

1) Nhận diện và ghi ra những tánh xấu thường 
gây cho mình khổ đau. 

2) Lựa ra tánh xấu làm phiền mình nhất và 
quyết tâm sửa nó trước. 

3) Truy tìm vọng tưởng nào đã đưa đến tánh 
xấu này. 

4) Tu Ý: thay thế những chương trình tâm ý cũ 
băng chương trình mới. 

5) Tu Tình: tập phát triển tình cảm, đức tính 
mới, ngược lại với tánh xấu cũ. 

6) Tu Thân: thực hiện những lời nói, cử chỉ, 
hành động tương ưng với chương trình mới. 


Sáu giai đoạn này đã được nói nhiều trong sách 
Y Tình Thân xuât bản năm 2002. Ở đây xin nhắc 
lại sơ qua. 


44 


1/ Nhận diện và ghi ra những tánh xấu 


Trong ngày có rất nhiều tâm tưởng, tánh tình, 
tập khí, phiền não khởi lên không ngừng, cái này 
chưa đi thì cái kia đã tới. Vừa vui được hai phút thì 
lại giận, hết giận đến buôn, hết buôn thì lo, hết lo 
đến sợ, v.v... 


Trong sách Phật thường nói đến 10 phiền não: 
tham, sân, s1, mạn, nghi, thân kiến, biên kiến, tà 
kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. Hoặc trong Duy thức 
học nêu lên 6 căn bản phiền não là: tham, sân, sỉ, 
mạn, nghi, ác kiến; và 20 tùy phiền não: phẫn, hận, 
phú, não, tật, xan, cuông, siêm, hại, kiêu, vô tàm, vô 
quí, trạo cử, hôn trầm, bất tín, giải đãi, phóng dật, 
thất niệm, tán loạn, bất chánh tri. 


Bạn không nên ghi ra những danh từ Hán-Việt 
khó hiểu này, chỉ cần mỗi khi bạn có tâm trạng gì 
buồn phiền, khó chịu, thì tập nhận diện và ghi 
xuống. Bạn không thể ghi chép hết những vọng 
tưởng, vọng tình khởi lên trong ngày, nhưng có thê 
ghi lại những tánh xấu nảo thường khởi lên làm 
phiền mình nhất. 

Có nhiều người ngôi xuống tìm thử tánh xấu của 
mình nhưng tìm mãi không ra, nên tôi ghi ra đây 
một số tánh xấu mà chúng ta dễ thấy trong đời 
thường để giúp bạn khỏi mất công đi tìm. Thí dụ 
như: tham lam, giận hòn, ganh tỊ, kiêu căng, khinh 


45 


người, thích chê bai kẻ khác, khoe khoang, ích kỷ, 
cô chấp, lười biếng, độc tài, nói nhiều, nhút nhát, 
cứng đâu, hay lo, nóng nảy, hay khóc, tủi thân, đa 
nghi, mặc cảm, sợ hãi, thù ghét, oán hận, xấu ác, 
phách lối, tiêu nhân, tàn nhẫn, ích kỷ, bất an, buồn 
phiền, chán nản, chua chát, mặc cảm tội lỗi, hay bất 
mãn, trầm cảm, kiêu ngạo, xấu hồ, thành kiến, v.v... 


2/ Lựa ra tánh xấu để sửa 

Trong những tánh xấu nêu trên, thí dụ cái tánh 
hay nóng giận làm tôi khó chịu, khổ sở nhất nên tôi 
muốn sửa nó trước. Vì nó mà tôi ăn không ngon, 
ngủ không yên, trong lòng bức rức, không thích 
giao thiệp với ai, vì hễ ai mà nói trái ý là tôi nổi 
giận. 

Tu hành hay tu sửa không phải là đè nén, che 
đậy, nuốt vào những giận hờn, lo âu, buồn phiền, 
v.v... để nó đóng thành cục bên trong lâu ngày sinh 
bệnh, mà là làm sao cho cái giận đó tan biến đi và 
trong tương lai không còn nỗi giận nữa hoặc nếu có 
thì giận vừa khởi liền tan biến. 

Trong tất cả phiền não, nóng giận (sân) là nguy 
hại nhất, nó thiêu đốt thân tâm và làm chủ nhân của 
nó khô sở vô cùng. Vì không tự chủ và điều khiển 
được nóng giận mà người ta chửi mắng nhau, thù 
ghét nhau rồi chém giết nhau. Bao nhiêu đau khổ 
chiến tranh trên đời này đêu bắt nguồn từ cái giận. 
Vì thế người tu phải cố găng sửa và chuyển hóa cái 
giận. 


46 


3/ Truy tìm vọng tưởng 

Chữ vọng tưởng ở đây không phải là những ý 
nghĩ khởi lên lung tung trong lúc ngôi thiền như 
Thiên tông hay nói tới, mà là sự tin tưởng sai lầm 
(wrong belief). 

Đây là giai đoạn quan trọng nhất trong tiễn trình 
tu sửa phiền não. Một tánh xâu không thể tự nhiên 
mà có. Nó có là vì những cái tưởng (belieÐ) như 
thành kiến, quan niệm, tập quán, v.v... đúc kết thành 
một thói quen suy nghĩ khiến ta khởi ra tình cảm, 
tánh tình như vậy, đây chính là vọng tưởng mà ta 
cần truy tìm. 


Thí dụ”: mỗi khi bạn bè họp mặt nói chuyện vui 
là tôi cứ nhè anh Ba mà phê bình chỉ trích, dù anh 
không bao giờ nói một câu đả động xúc phạm đến 
tôi. Thái độ vô lý của tôi đã được bạn bẻ khuyên 
nhắc và mỗi lần ra về tôi đều công nhận là tôi vô lý 
vì anh Ba không có lỗi và chính tôi cũng không thù 
ghét gì anh ấy. Tôi đã ăn năn hối hận và tự nhủ lần 
sau cân thận không gây sự với anh Ba nữa. Nhưng 
sao kỳ quá, mỗi lần thấy anh tôi không kềm chế nỗi, 
miệng cứ vọt ra lời chỉ trích!!! Suy nghĩ mãi mà 
không hiểu tại sao? Ý thức thấy rõ là mình không 
có lý do gì để kiếm chuyện chỉ trích anh Ba, nhưng 
tôi biết có một cái gì không ổn năm ở dưới đáy tâm 
thức đã sai khiến tôi làm chuyện đó, để rồi về đến 
nhà thì lại ăn năn! Sau khi lắng tâm truy tìm tôi 
nhận ra là tôi đã có thành kiến xấu với anh Ba vì 


? Thí dụ này trích từ trong sách Ý Tình Thân, Thích Trí Siêu. 


47 


anh làm nghê lái buôn và tôi Øm rắng những người 
lái buôn là hạng lưu manh, xảo trả. 


Khi học về Ý Tình Thân, chúng ta cần nhớ điều 
quan trọng đầu tiên là: làm cho ta đau khổ phiền não 
không phải là sự vật bên ngoài mà là sự nhận thức 
và phản ứng của ta đối với nó. Nhận thức ở đây là 
cái thấy (ý thức), suy nghĩ (ý hành) và cảm nhận (ý 
tưởng). 

Chúng ta thường nghe kế về câu chuyện đức 
Phật đi khât thực, bị một người Bà la môn đi theo 
mắng chửi thậm tệ, nhưng ngài vẫn thản nhiên. 
Cuối cùng người Bà la môn kia chịu không nổi, phải 
ngừng chửi mà hỏi Phật: - Nãy giờ ông có nghe tôi 
chửi không? 

Đức Phật trả lời: - Ta có nghe. 

Bà la môn: - Vậy sao ông không giận? 

Đức Phật hỏi lại: - Khi ông đem cho ai một món 
quà mà người ấy không nhận thì ông làm gì? 

Bà la môn đáp: - Thì tôi đem về. 

Đức Phật nói: - Vậy thì từ nãy giờ tôi không 
nhận những lời mắng chửi của ông. Xin ông đem 
về! 

Qua câu chuyện này, ta thấy người khác làm gì 
ta, đó là việc của họ, hay nghiệp của họ. Còn ta 
phản ứng và đáp trả ra sao là phần của mình, là 
nghiệp của mình. 

Đức Phật cũng bị chửi như ta mà sao Ngài 
không nổi giận? Trong khi ta bị chửi thì lại nỗi 
giận? 


48 


Do nguyên nhân nào mà Ngài không nỗi giận? 
Và do nguyên nhân nào mà ta lại nổi giận? 

Ta cân phải ngồi xuống lắng tâm lần mò tìm lại 
trong quá khứ những lúc ta bắt đầu khởi sự sân. 
Những khi ấy, ta đã nghe hay thấy gì, thu vào hình 
ảnh gì, suy nghĩ gì, có quan niệm gì, thành kiến gì? 
Chính những thành kiến, quan niệm này đã tạo ra 
chương trình (program) sân trong Tàng thức. 

Khi đã có một program trong tâm thức rồi thì chỉ 
cần gặp sự việc bên ngoài kích động (input) là ta 
cho ra (oufput) ngay một phản ứng (reaction). 


Thí dụ: anh Tư có tánh hay sân, nhất là với vợ, 
nếu chị làm trái ý hay cãi lại thì anh bợp tai liền. 
Nay anh ngồi truy tìm lại quá khứ, nhân duyên 
nào đã khiến anh có lối phản ứng như vậy? 
Anh nhận ra rằng mình đã có những ý nghĩ sau 
đây: 
I) Minh là đàn ông thì phải tỏ ra anh hùng 
không được sợ vợ. 
2) Minh phải cứng rắn, không cho phép người 
khác cãi lại. 
3) AI nói trái ý mình mà mình không la lên là 
hèn yếu, nhu nhược. 
4) Đàn bà là yếu đuối, phải nghe lời đàn ông. 
5)_ Vợ là sở hữu của chồng, nên chồng có quyền 
đánh vợ. 


Trên đây là 5 vọng tưởng mà anh Tư có thê nghĩ 
ra, nhưng làm sao tìm ra được vọng tưởng nào là 


49 


nguyên nhân chính đã tạo ra program sân và đánh 
vợ của anh? Bởi vì thấy cái nào cũng có lý cả. 

Trong các khóa tu Ý Tình Thân, tôi đã áp dụng 
một phương pháp gọi là "kiểm cơ bắp" để tìm ra 
vọng tưởng nào là nguyên nhân chính. Tôi sẽ nói rõ 
về "kiểm cơ bắp" ở phần sau. 

Sau khi dùng phương pháp "kiểm cơ bắp" thì 
anh khám phá ra vọng tưởng thứ năm chính là 
nguyên nhân tạo ra program sân của anh đối với vợ. 

Số là hồi còn nhỏ, khoảng ba bốn tuôi, khi ấy bé 
Tư thấy mỗi khi ba nói gì mà má cãi lại thì ba nổi 
sùng đánh má. Bé Tư đã âm thầm thu vào cảnh 
tượng đó nhiều lần. Cái "tưởng"(camera tâm) đã thu 
vào trong tâm chú bé cảnh tượng đó và nó fin tưởng 
là "chồng có quyền đánh vợ nếu vợ nói trái ý, vì vợ 
là sở hữu của chồng". Vì tin tưởng như vậy, nên Ý 
tạo ra một program "khi bị trái ý là sân và đánh". 
Sau này lớn lên lấy vợ, cái program đó có địp trổ ra 
tự động (autorun). Hồi xưa ba đối xử với má ra sao 
thì bây giờ anh Tư cũng làm y như vậy với vợ. 

Mỗi khi bị trái ý thì anh Tư chỉ có biết một 
program (phản ứng) mà thôi, đó là nối giận, đánh, 
chửi, và không biết cách nào khác. Bởi vì trong tâm 
có biết program nào khác đâu mà lựa chọn? 


Kiểm cơ bắp 


Phương pháp "kiểm cơ bắp", tiếng Anh là 
"muscle testing". Tôi được học phương pháp này 
với ông Patrick Price, bác sĩ chỉnh hình 


50 


(chiropractor) ở Texas. Ông ta dùng nó để chân 
bệnh xem đốt xương nảo bị lệch, hoặc tìm xem bộ 
phận nảo trong cơ thê bị vấn đè. 

Phương pháp này, tên khoa học là Applied 
Kineslology, được phát minh bởi bác sĩ chỉnh hình 
George Goodheart năm 1964, tại Detroit, tiểu bang 
Michigan. Theo bác sĩ Goodheart thì mỗi cơ bắp lớn 
trên thân đều liên quan đến một bộ phận trong cơ 
thể. Do đó khi kiểm thấy sức mạnh của một cơ bắp 
yếu tức là bộ phận liên quan đang bị vấn đề. Và khi 
bộ phận này được chữa trị thì cơ bắp liên quan sẽ 
mạnh trở lại. 

Bác sĩ Goodheart xem "kiểm cơ bắp" như một 
phương pháp chẩn bệnh dựa trên sự phản hồi 
(feedback) của thân. Và đây cũng là một loại ngôn 
ngữ của thân, vì thân không thể nói ra lời mà chỉ 
biểu hiện qua sự yếu hay mạnh của cơ bắp. Khi thân 
đang bị bệnh thì nó không nói được, nhưng nếu 
kiểm (hỏi) các cơ bắp của nó thì sẽ thấy ngay là yếu 
xìu. Và ngược lại, khi thân khỏe mạnh thì các cơ 
bắp của nó cũng mạnh. 

Theo ông Goodheart thì thân không biết nói dồi, 
có sao thì nói vậy, không thêm bớt, thêm mắm thêm 
muối như cái Ý. 

Đúng ra phương pháp "kiểm cơ bắp" khá phức 
tạp, vì sau này bác sĩ Goodheart đã du nhập và phối 
hợp thêm các đường kinh của châm cứu vào phương 
pháp của ông. Nhưng ở đây tôi chỉ giới thiệu bạn 
đọc hai phương pháp kiểm cơ bắp để có, thê dùng 
vào việc tìm vọng tưởng gây ra program xấu. 

Đó là kiểm cơ bắp tay, và ngón tay. 


sửi 


Tại sao tôi lại dùng phương pháp này? Nó có 
liên quan gì tới Ý Tình Thân? 

Như bác sĩ Goodheart đã nói là cái Thân không 
biết nói dối, nhưng cái Ý thì lanh lẹ, nó biết nói dối 
tùy theo hoàn cảnh. Thí dụ bạn đang bị bệnh, trong 
người không khỏe, nhưng ngày hôm đó bạn có hẹn 
đi phỏng vân xin việc làm. Dù không khỏe nhưng 
bạn cũng phải ráng đi. Đến nơi, người phỏng vấn 
hỏi xã giao bạn có khỏe không? Đương nhiên bạn sẽ 
trả lời là khỏe. 

Ở đây, Thân không khỏe, nhưng Ý lại nói là 
khỏe. Nhưng nếu ta dùng phương pháp "kiểm cơ 
bắp" hỏi thăng cái thân thì sẽ thấy ngay là nó không 
khỏe 


Có hai lý do mà tôi áp dụng phương pháp "kiểm 

cơ bắp" vào Ý Tình Thân: 

1) Phương pháp "kiểm cơ bắp" đi xuyên qua 
(bypass) sự kiểm soát của Ý thức. Ý thức 
không thể biết hay kiểm soát được Thân sẽ 
trả lời ra sao. 

2) Tôi khám phá ra là tôi có thể liên lạc được 
với những tình cảm, cảm xúc, hay tư tưởng 
năm sâu trong tâm thức của bạn qua sự kiểm 
cơ bắp. Thí dụ trong tâm của bạn ghét ông A. 
Khi tôi nhắc đến tên ông A và kiểm cơ bắp 
của bạn thì tay bạn sẽ yếu xìu. Nếu trong tâm 
của bạn thích ông A, thì khi tôi nhắc đến tên 
ông A, tay của bạn sẽ mạnh và cứng. 


52 


Kiểm cơ bắp tay 


Phương pháp này cần hai người. Một người 
kiểm và một người bị kiểm. Thí dụ ông B là người 
bị kiểm thì ông B đứng ngay ngắn, duỗi thăng một 
cánh tay (thí dụ tay phải) ra phía trước. Thí dụ ông 
A là người kiểm thì ông A sẽ đặt bản tay (phải hay 
trái) của mình lên trên cổ tay phải của ông B và sẽ 
ấn nhẹ xuống từ từ. 

Tuy nhiên trước khi ấn thì phải điều chỉnh mức 
độ (calibration) mạnh yếu của cánh tay. 

Ta xem cánh tay đang duỗi thăng, song song với 
mặt đất là ở vị trí số Si) (zero). 

- Ông B nói lớn "có” (yes), và ông A â ấn từ từ 

cô tay phải của Sẽ B xuông trong khi ông B 
ráng giữ tay mình ở mức zero (tức là song 
song mặt đất). Nếu đúng lý thì tay ông B sẽ 
cứng, mạnh và xệ xuống một chút thôi. 

- _ Sau đó ông B nói lớn "không” (no), và ông A 
cũng ấn từ từ cô tay phải của ông B xuông 
như trước, trong khi ông B ráng giữ tay mình 
ở mức Zero. Nếu đúng lý thì tay ông B sẽ yếu 
đi và sụp xuống không gượng nỗi sức ấn của 
ông A. 


Nếu sự việc xảy ra đúng như trên thì coi như sự 
điều chỉnh mức độ của cơ bắp tay (vai) đã xong, 
giống như khi bạn đứng lên cân xem mình nặng bao 
nhiêu thì cái cân phải được điều chỉnh đúng ở mức 
zero. Chứ nếu chưa đứng lên cân, mà kim cân đã chỉ 
5kg thì cái cân không chuẩn, cần phải điều chỉnh lại. 


53 


Cần nhắc thêm là ông A phải nhắn từ từ, và tăng 
dần trọng lực xem ông B có gượng nổi không, chứ 
không nên nhắn mạnh một cú. Và ông B chỉ ráng 
gượng lại và giữ mức zero, chứ không phải cô găng 
hất tay mình lên trời đê chống lại ông A. 

Mục đích của sự ấn tay là kiếm xem sự khác biệt 
khi ông B nói "có" và "không". Điều này chính ông 
B (người bị kiểm) sẽ cảm nhận rõ nhất, chứ không 
cần phải mím môi gông lên chống lại ông A. 

Cái cơ bắp được kiểm ở đây chính là cơ bắp vai 
(deltoid) chứ không phải nguyên cánh tay. 


Lý thuyết ở đây là gì? 

Khi ông B nói lên điều gì xác định (positive) 
như có, đúng, phải, thật, thì cơ bắp (vai) sẽ biểu 
hiện tương ưng là cứng, mạnh. 

Khi ông B nói lên điều gì phủ định (negative) 
như không, sai, trái, giả, thì cơ bắp (vai) sẽ biểu 
hiện tương ưng là xuội, yếu. 


Kinh nghiệm thử: 
Sau khi đã làm qua điều trên, bạn thử tiếp như 
sau: 
- _ Bây giờ ông B không cần nói lớn tiếng nữa, 
mà chỉ nói thầm trong đầu "phải" (hay đúng), 
và ông A cũng ấn tay như trước. 


3 Nếu bạn muốn biết rõ hơn về phương pháp kiểm cơ bắp thì có thể 
xem video Youtube trên website: www.thichtrisieu.com 


54 


- Sau đó ông B nói thầm trong đầu "không 
phải" (hay sai), và ông A cũng ấn tay như 
trước xem sự khác biệt ra sao? 

- _ Tiếp theo ông B nói lớn tên thật của mình, 
rồi ông A ấn tay thử. 

- - Sau đó ông B nói lớn một tên bịa của mình 
(như tôi tên là C, D, E), và ông A cũng ấn tay 
như trước xem sao. 

Nếu mỗi lần ông B nói, hay nghĩ điều gì đúng 
với sự thật hoặc xác định thì tay ông B mạnh, cứng. 
Và mỗi lần ông B nói, hay nghĩ điều gì sai sự thật 
hoặc phủ định thì tay ông B yếu, xuội thì coi như 
cái cân "kiểm cơ bắp" bắt đầu xử dụng được để đi 
tìm vọng tưởng. 


Vấn đề trục trặc: 

Nếu gặp trường hợp sự việc không xảy ra giống 
như trên thì sao? 

Thí dụ ông B nói lớn "có", rồi ông A ấn xuống, 
và tay ông B xuội xuống. 

Sau đó ông B nói lớn "không", rồi ông A ấn 
xuống, và tay ông B lại cứng mạnh. 

Hoặc khi ông B nói "có", hay "không" thì tay 
của ông B vẫn giống nhau, vẫn xuội hết, hoặc mạnh 
hết. 

Gặp trường hợp này thì ông B cần phải uống 
một ly nước lọc lớn, rồi ngồi chờ 5, 10 phút hãy thử 
lại. Lý do là trong người ông thiếu nước nên điện 
trường trong cơ. thể ông bị xáo trộn. Nước là chất 
dẫn điện nên uống nước vào sẽ điều hòa lại điện 
trường trong cơ thê của ông. 


55 


Còn một cách điều hòa khác là lấy tay trái đưa 
qua năm đuôi tai bên phải, ngón tay cái năm trên. 
Rồi lẫy tay phải đưa chéo qua năm đuôi tai bên trái, 
ngón tay trái năm trên. Sau đó đứng lên ngôi xuống 
ít nhất 7 lần. Đứng lên thì hít vô, ngôi xuông thở ra. 

Làm xong 7 lần thì thử ấ ân tay lại. Nếu đúng thì 
tốt, còn chưa đúng thì làm tiếp 7 lần năm chéo tai, 
đứng lên ngồi xuống. 

Phương pháp này quân bình lại hai bán cầu não 
(âm dương). Khi âm dương quân bình thì điện 
trường trở lại điều hòa. 


Trở lại thí dụ cái sân của anh Tư. 

Anh Tư đã tìm ra được 5 vọng tưởng có thể là 
thủ phạm làm ra program sân của anh. Nhưng làm 
sao biết vọng tưởng nảo là thủ phạm chính? 

Sau khi đã điều chỉnh cái cân "kiểm cơ bắp" ở 
trên thì ta có thể dùng nó để hỏi như sau: 

Thí dụ nếu ông A là người hỏi và ấn tay anh Tư, 
thì ông A hỏi: - "Ý tưởng nảo là nguyên nhân chính 
đã gây ra program sân của anh đối với vợ?" 

Anh Tư duỗi thăng tay ra phía trước và nói lên ý 
tưởng thứ nhất: - "Mình là đàn ông thì phải tỏ ra anh 
hùng, không được sợ vợ". Ngay sau đó, ông A sẽ ấn 
tay của anh Tư xuống trong khi anh Tư ráng gượng 
lại. Nếu cánh tay của anh Tư yếu đi không gượng 
nổi thì tức là ý tưởng này không phải là nguyên 
nhân chính. 

Sau đó anh Tư nói lên ý tưởng thứ nhì: - "Mình 
phải cứng rắn, không cho phép người khác cãi lại". 
Và ông A cũng ấn tay anh Tư xem anh có thê gượng 


56 


lại không? Nếu không thì ý tưởng này cũng không 
phải là nguyên nhân chính. 

Cứ như thế, anh Tư nói lên lần lượt các ý tưởng 
và ông A ấn tay. 

Đến khi anh Tư nói lên ý tưởng thứ năm: - "Vợ 
là sở hữu của chồng, nên chồng có thể đánh vợ". 
Ông A ấn tay anh Tư thì tay của anh mạnh hơn và 
không xuội xuống như bốn lần trước. Như vậy thì ý 
tưởng này là nguyên nhân chính đã tạo ra program 
sân của anh đối với vợ. 


Kiểm cơ bắp ngón tay 


Cách kiểm cơ bắp tay ở trên cần phải có hai 
người, một người dang tay ra và người kia â ấn tay. 
Nhưng nếu gặp trường hợp không có ai ấn tay cho 
mình thì sao? Có cách nào mình tự kiểm được 
không? 

Có một cách khác, đó là kiểm cơ bắp ngón tay. 
Phương pháp như sau: 

Bên tay phải, bạn cong ngón tay trỏ đụng vào 
ngón cái làm thành một vòng tròn. Sau đó tay trái, 
bạn cũng làm giống như vậy, tức là ngón trỏ và 
ngón cái đụng nhau thành một vòng tròn, nhưng 
vòng tròn này móc vào vòng tròn của bên tay phải, 
giống như hai mắc xích. 

Tiếp theo bạn bắm chặt hai vòng tròn nảy, và nói 
lớn "có", rồi thử giựt mạnh hai vòng tròn ra. Nếu 
hai vòng tròn vẫn móc cứng không rời nhau là đúng. 
Tức là khi bạn nói "có" thì cơ bắp của các ngón tay 


Si 


phải mạnh. Vì mạnh nên các ngón tay bám chặt 
nhau không rời. 

Tiếp theo, bạn cũng bấm chặt hai vòng tròn và 
nói lớn "không", rồi giựt mạnh hai vòng tròn ra. 
Nếu hai vòng tròn tuột ra là đúng. Bởi vì khi bạn 
nói "không" thì cơ bắp các ngón tay sẽ yếu đi nên 
khi bị giựt mạnh thì bị tuột ra. 

Sau khi làm được đúng như trên thì coi như bạn 
có thê tự kiếm cơ bắp một mình mà không cần 
người khác ấn tay. 

Khi hỏi vọng tưởng nào là nguyên nhân chính 
đưa đến program tham, sân, buồn, tủi, ganh, v.v... 
thì bạn cũng làm như phần ở trước, tức là hỏi một 
câu xong thì bạn tự kéo hai vòng tròn ngón tay ra. 
Nếu các ngón tay tuột ra tức là không phải. Nếu các 
ngón tay vẫn cứng ngắc, hai vòng tròn không tuột ra 
tức là phải. 

Bạn nên nhớ, căn bản của kiểm cơ bắp chỉ đơn 
giản là kiểm sức mạnh của cơ bắp mạnh hay yếu. 

Mỗi khi hỏi "ý tưởng này có phải là nguyên 
nhân chính của program sân, ganh, buôn, tủi v.v.. 
của tôi không?" mà cơ bắp mạnh, cứng thì ý tưởng 
đó đúng là nguyên nhân chính. Còn nêu cơ bắp yếu, 
thì tay xuội xuống hoặc ngón tay yêu và tuột ra thì ý 
tưởng đó không phải là nguyên nhân chính. 

Sau khi tìm ra được vọng tưởng (tin tưởng sai 
lầm) nguyên nhân dẫn đến program xâu, thì chúng 
ta đi qua giai đoạn kế tiếp là chuyển Ý, hay Tu cái 
b2 


58 


4/ Tu Ý 


Tu Ý là sửa program cũ bằng program mới, chỉ 
đơn giản như vậy thôi. 

Thí dụ khi máy vi tính của bạn bị một con virus 
nào đó chui vào làm máy hư thì bạn phải tìm một 
chương trình chống VITUuS (program anfivirus) cài 
vào (install) để trị nó. 

Muốn sửa gốc rễ phiền não, chúng ta cũng phải 
đưa những program đối trị (antidote) vào trong 
Tàng thức (A lại da thức) thì nó mới sửa nhanh 
chóng. Còn nếu chúng ta mãi tu trên hình thức, như 
đi chùa lễ Phật, tụng kinh, làm công quả, hoặc khá 
hơn nữa là đi nghe giảng pháp, nó cho ta nhiều ý 
tưởng mới, nhưng những ý tưởng này còn nằm trên 
ý thức, chưa thâm vào A lại da thức thì chưa chuyển 
được phiền não. Cần phải làm sao cho những ý 
tưởng mới này đúc kết thành một program đối trị 
trong A lại da thức của mình thì nó mới lùng bắt 
những chương trình xấu kia để chuyên hóa hay tiêu 
diệt. 


Ở giai đoạn chuyển Ý này, điều quan trọng là 
làm sao tìm một chương trình mới để đối trị lại 
chương trình cũ là những tập khí, thói quen, phản 
ứng, hành xử, tánh xâu, phiền não, v.v.. 

Ở đây, chúng ta phải dùng Ý để nghĩ ra những ý 
tưởng đối nghịch lại vọng tưởng ở phân trước. Ta có 
thể nghĩ ra nhiều ý tưởng, nhưng phải lựa ra một ý 
tưởng nào thích hợp nhất. Và như thế, ta sẽ cần 


59 


dùng đến phương pháp kiểm cơ bắp để xác định ý 
tưởng nào là thích hợp nhất. 


Tại sao lại phải tìm một ý tưởng thích hợp nhất 
mà không dùng hết các ý tưởng đối nghịch? 

Bạn có biết chuyện Ali Baba và 40 tên cướp 
không? Đây là một truyện cô tích trong tập truyện 
"Ngàn lẻ một đêm" của xứ Ả Rập. Bốn mươi tên 
cướp cất giấu vàng bạc trong một hang động đặc 
Hei mà cửa đá chỉ mở ra khi nghe câu "mè ơi, mở 

'. Ali Baba là người tiều phu nghèo đốn CỦI trong 
sư: một hôm nọ mải đi tìm củi đến gần cái hang 
nọ mà không hay. Bỗng nghe tiếng bọn cướp trở vẻ, 
anh bèn núp vào lùm cây và nghe thấy tên chúa 
đảng ra lệnh "mè ơi, mở ra", thì lạ thay một tảng đá 
to từ từ mở ra, bên trong là một hang động. Anh chờ 
bọn cướp vào hang cất giấu đồ xong rồi ra đi. Sau 
đó anh đến trước cửa hang và nói to: "Mè ơi, mở 
a". Không ngờ cửa đá nặng ngàn cân kia mở ra 
thật. Ali Baba bước vào xem thì đó là cả một kho 
chứa vàng bạc, châu báu của bọn cướp. 

Tôi tạm ngưng ở đây, vì mục đích không phải kể 
truyện cô tích, mà cốt ý nói rằng trong câu ĐÚ8 SP 
nảy, nếu ai nói không trúng câu "mè ơi, mở ra" mà 
nói câu khác như "gạo ơi, mở ra” hay "thóc ơi, mở 
a" thì cửa sẽ không bao giờ mở. 

Cái kho Tàng thức (A lại da thức) cũng như vậy, 
nó chứa đủ thứ hạt giống là những hành động của 
chúng ta đã tạo qua thân, khâu, ý từ vô lượng kiếp. 
Muốn đưa đồ vào trong kho này thì ta cũng phải 
biết cách nói cho đúng, nói thế nào mà nó chịu mở 


60 


ra. Còn nếu ta nói bừa, nói đại cầu may thì nó sẽ 
không mở. Bởi vậy ta cần phải tìm một ý tưởng nào 
đúng, thích hợp, mà khi nói lên, A lại da thức đồng 
ý, chấp nhận thì nó sẽ báo cho biết qua cái thân, tức 
là cơ bắp mạnh và cứng hơn. 


Trở lại thí dụ về cái sân của anh Tư. 

Sau khi nhận ra vọng tưởng (niềm tin sai lầm, 
wrong belief) là "Vợ là sở hữu của chồng, nên 
chồng có thể đánh vợ", thì bây giờ anh Tư cần phải 
đi tìm một ý nghĩ khác đề đối trị lại, thí dụ như: 

l) Vợ không phải là sở hữu của chồng, nên 

chồng không được đánh vợ. 

2) Vợ là người bạn đời của mình, nên cần phải 

đối xử tốt với vợ. 

3) _ Đánh vợ là vũ phu, thiếu học thức. 

4) Người văn minh không đánh vợ. 

5)_ Ai cũng có quyền nói Sử kiến của mình. 

6) Mình không có quyền bắt mọi người phải 

theo ý mình. 


Thông thường, ta tưởng cứ nghĩ ngược lại là 
xong và đa sô sẽ cho ý nghĩ số 1 là đúng. Do đó 
chúng ta sẽ cần dùng đến phương pháp "kiểm cơ 
bắp" lần nữa. 

Thí dụ ở đây anh Tư chỉ có một mình nên phải 
tự kiểm lấy. Anh sẽ nói lớn từng ý nghĩ một và tự 
kéo hai vòng tròn tay (ngón trỏ, ngón cái chạm nhau 
thành vòng tròn) ra. Thí dụ sau khi nói lớn câu số 1, 
anh Tư kéo mạnh tay thì hai vòng tròn tuột ra. Như 
vậy thì câu số 1 không phải là ý nghĩ thích hợp cho 


61 


anh, hay đúng hơn là cho A lại da thức. Sau đó anh 
tiếp tục thử những câu khác. 

Khi nói lớn câu số 5 thì anh Tư kéo mạnh như 
mọi lần nhưng hai vòng tròn tay không tuột ra nữa. 
Anh tiếp tục thử câu số 6 thì hai tay vẫn tuột ra. 
Như vậy thì câu số 5 sẽ là ý nghĩ thích hợp nhất cho 
anh. 

Anh Tư nên lập đi lập lại ý nghĩ này nhiều lần 
trong tâm, đề biến nó thành một chương trình tâm ý 
mới (new program)). 

Theo khoa học về thần kinh (neuroscience), mỗi 
khi tâm khởi một ý nghĩ thì ý nghĩ này liền được 
diễn dịch bởi bộ não, và ngay lập tức nó tiết ra 
những chất dịch hóa học (neurotransmitter) chạy 
khắp châu thân khiến cho cảm giác hay cảm xúc 
xuất hiện, và đây chính là Tình. Bởi vậy, nếu một ý 
nghĩ tốt lành khởi lên thường xuyên thì sẽ đưa tới 
cảm giác an lạc. Cũng giống như những đợt sóng 
biển nhô lên đập mãi thì đá cũng phải mòn. Hoặc 
giống như một con đường mòn, ban đầu chỉ có một 
vải người đi qua. Nhưng nếu mỗi ngày có nhiều 
người đi qua thường xuyên dẫm đạp lên thì con 
đường mòn này sẽ nở rộng ra và từ từ trở thành một 
con đường cái. Khi đó sẽ có thêm nhiều người khác 
đồ dôn đi vào và nó sẽ trở thành một đại lộ. 

Cũng như thế, một ý nghĩ tốt mới khởi lên lần 
đầu thường rất yếu ớt và ít trở lại. Nhưng nếu ta tiếp 
tục kiên trì khởi lên ý nghĩ tốt nhiều lần thì nó sẽ trở 
thành một program, hay một "đại lộ” trong não, vả 
khi đó những ý nghĩ xấu ác khó khởi lên, vì chúng 


62 


giống như những con đường mòn hẻo lánh, không ai 
thèm đi qua. 


5/ Tu Tình 


Chúng ta thường nghe nói "tu tâm sửa tánh". 
Tâm là tâm ý, tánh là tánh tình. Tâm tiếng Anh là 
"mind", tánh là "nature", tình là "feeling hay 
emotion". Tu tâm là sửa cái Ý của mình. Sửa tánh 
tức là sửa Tình. Thí dụ chúng ta thường nói: "tánh 
của tôi hay buôn, tánh tôi dễ giận, tánh tôi hay lo, 
tánh nó hay ghen, v.v...". Buôn, giận, lo, ghen, 
v.v... là những cảm xúc, tình cảm phiền não. 

Khi chúng ta nói "tánh tôi như vậy" nghĩa là 
hàm ý nói tôi không thể thay đối được. Nhưng thật 
ra cái gì cũng thay đổi được. Nếu không thay đổi 
được thì tu làm chi cho mắt công! Bởi vì tu chính là 
thay đổi những tánh tình xấu. 


Từ cái tánh (nature), chúng ta có Phật tánh 
(Buddha nature), nhân tánh (human nature), thú 
tánh (animal nature), và nhiều thứ tánh khác. Tánh ở 
đây có nghĩa là bản chất, mà bản chất từ đâu ra? 
Ban đầu nó bắt nguồn từ cái Ý. Ý khởi lên một ý 
nghĩ, rồi ý nghĩ đó khởi lên hoài, lâu ngày đúc kết 
thành một program trong A lại da thức. Rồi program 
đó chạy ra sai sử mình, lúc đó nó trở thành một bản 
tánh thứ hai (second nature) của mình. Bởi vậy 
trong đạo có câu "tập dữ tánh thành”, nghĩa là tập 
hoài, làm hoài thì nó trở thành một cái tánh mới. Thí 


63 


dụ khi mới sinh ra đời, đâu có ai biết hút thuốc, cờ 
bạc, uống rượu, nhưng nêu tập hút thuốc, chơi cờ 
bạc, uống rượu lâu ngày thì sẽ sinh ra tánh hút 
thuốc, tánh cờ bạc, tánh rượu chè, v.v... 


Tu Ý đã được trình bày ở trên rồi. Nay đến tu 
Tình là tập phát triển những tình cảm, tánh tình mới 
ngược lại với tánh xấu cũ, trong đạo gọi là dưỡng 
tánh. 

Thí dụ đối với tánh hay sân hận thì ta tập phát 
triển tánh từ bi; đối với tánh ganh tị thì ta tập phát 
triển tánh tùy hý; đối với tánh ghim chấp trong lòng 
thì ta khai triển tánh xả; đối với tánh nhút nhát thì ta 
tập tánh can đảm; đối với tánh bỏn xẻn keo kiệt thì 
ta tập tánh rộng rãi, chia xẻ; đối với tánh khinh 
người thì ta tập khiêm nhường và tôn trọng kẻ khác; 
đối với tánh độc tài thì ta tập khoan dung; đối với 
tánh đa nghi thì ta tập thông cảm, v.v... 

Muốn có một tánh tình mới thì phải bắt đầu bằng 
một ý nghĩ mới và sau đó biến nó thành một 
program trong A lại da thức. 

Trong đạo Phật có một phương pháp đề đưa các 
program vào A lại da thức, đó là "thiền quán". 


a) Con đường thiền quán 
Thiền có nhiều loại: Như lai thiền, tổ sư thiền, 


thiền minh sát, thiền tông, thiền chánh niệm, thiền 
biệt vọng, thiên tánh không, v.v... 


64 


Ở đây tôi không đi vào chi tiết các loại thiền mà 
chỉ muốn nói về thiền quán như một phương pháp 
để đưa các program mới vào A lại da thức. 

Thiền (Sanskrit là đhyana, Pali là /hana), Trung 
Hoa dịch âm là thiền na, dịch nghĩa là tĩnh lự (tư 
duy trong sự yên lặng). Theo truyền thống, thiền có 
hai giai đoạn: thiền chỉ và thiền quán. 

Thiền chỉ (szma/ha) là tập dừng lại các vọng 
niệm, ý nghĩ lăng xăng. 

Thiền quán (vi»assana) là quan sát, tìm hiểu đối 
tượng. 

Thông thường, người tu thiền cần phải tu thiền 
chỉ trước, chú tâm vào một đối tượng (đề mục) như 
theo dõi hơi thở, hoặc đếm hơi thở, nhờ đó vọng 
tưởng sẽ bớt và lắng dần. 

Nếu tiếp tục tu thiền chỉ thì sẽ dẫn đến thiền 
định (samadhi), đi sâu vào các tầng thiền như sơ 
thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Nhưng an trú 
trong các tầng thiền này không đưa đến giác ngộ, 
giải thoát mà chỉ trụ trong trạng thái an lạc thâm sâu 
vi điệu của tâm thức trong một thời gian đải tùy 
theo định lực. Do đó hành giả được khuyên nên 
chuyền qua thiền quán, tức là tư duy về một đề mục 
khi tâm vắng lặng. Nếu tâm chưa văng lặng mà tư 
duy thì không phải là thiền quán, mà chỉ là suy nghĩ. 


Trước kia, trong phần "Chương trình tâm ý", ta 
thấy những chủng tử, hay những chương trình 
(program) từ A lại da thức khởi động trồi lên mặt ý 
thức sai sử ta tạo nghiệp. Đó là con đường của phiền 
não, khổ đau. 


65 


Nay con đường thiền quán là đi ngược lại, tức là 
đưa những hạt giống, chủng tử mới, những ý nghĩ 
tốt lành đi vào A lại da thức để tự nó hóa giải hoặc 
tiêu trừ các chủng tử xấu cũ. 

Thí dụ như những căn nhà bằng gỗ thường bị 
mối mọt ăn. Những con mối này nhỏ như kiến và 
làm tổ ngay bên trong những cột nhà nên ta không 
thể thò tay vô bắt chúng. Muốn trừ mối hữu hiệu, 
người ta chế ra mỗi có tấm thuốc độc cho mối. 
Những con mối thợ ra ngoài kiếm ăn, tha những 
miếng mồi này về tô. Sau đó cả tổ ăn nhằm thuốc 
độc sẽ chết hết. Ở đây ta thấy, muốn trừ những con 
mối nằm sâu trong tổ, người ta phải nhờ những con 
mối thợ đưa môi độc vào bên trong tổ. Cũng như 
thế, Ý thức không thể đi vào A lại da thức để lùng 
bắt tiêu diệt những program xâu năm trong đó thì Ý 
thức cần phải nhờ thiền quán đưa những tư tưởng 
mới, proeram mới vào A lại da thức để chính những 
program này sẽ hóa giải và tiêu trừ những program 
xâu cũ. 


«£——— Propram mới 


Ý thức 


Tàng thức 


66 


Theo giáo lý Ý Tình Thân thì mỗi bệnh cần phải 
có thuốc riêng. Thời xưa đức Phật cũng tùy bệnh 
cho thuốc, đối với người tham dục nhiều thì Ngài 
dạy quán bất tịnh. Người sân nhiều thì Ngài dạy 
quán từ bi. Người si nhiều thì Ngài dạy quán nhân 
duyên. Mỗi người bị phiền não gì thì phải tự đi tìm 
một program mới rồi thực tập thiền quán để đưa nó 
vào A lại da thức. 

Ở đây tôi chỉ giới thiệu năm phương pháp thiền 
quán, hay năm loại thuốc đề trị một số bệnh chính là 
bệnh tham, sân, si. Nhưng trước hết chúng ta nên 
tìm hiểu sơ về những bệnh này. 


Thế nào là bệnh tham? 

Bệnh tham hay tánh tham là khi thấy cái gì vừa 
ý, hợp tình, hợp nhãn thì ưa thích, muốn nắm bắt, 
lây về làm của mình, và đặc biệt là không bao giờ 
hài lòng với những gì đang có, mà luôn thèm muốn 
những cái khác. Thí dụ như hôm nay mình mới mua 
một cái áo. Ngày hôm sau đi chợ thấy cái áo khác 
mua nữa và nói: "Áo này mới đúng là cái tôi thích". 
Nếu đúng là cái mình thích thì mua về phải hài lòng 
chứ? Nhưng vải ngày sau đi ăn tiệc, thấy người 
khác mặc áo đẹp liền tới hỏi: "Áo này chị mua ở 
đâu?" Như thế là sao? Tức là vẫn chưa hài lòng với 
hai cái áo trước. Do nhờ biết tánh tham của con 
người, nên mỗi năm các hãng sản xuất điện thoại 
thông minh (smartphone) như Apple, Samsung đều 
đua nhau chế ra cái mới, và dân chúng vẫn xếp hàng 
dài đi mua, không bao giờ É! 


67 


Thế nào là bệnh sân? 

Bệnh sân không phải chỉ là đỏ mặt, tía tai, phùng 
mang, trợn mắt, la hét, đập bản, đập ghế, v.v... 
Những cái đó là dấu hiệu của bệnh sân quá nặng, vì 
nó đã xuất hiện ra ngoài thân rồi. Ở đây ta đang nói 
về vẫn đề tu tâm sửa tánh, nên cần phải nhận diện 
bệnh ngay từ trong tâm khi nó chưa phát tác ra 
ngoài thân. 

Bệnh sân hay tánh sân là khi sự vật không theo 
đúng ý mình thì cảm thấy bực tức, khó chịu, ghét 
muốn xô ra, đạp đồ, tiêu diệt. Nếu không biết dừng 
lại thì bệnh sân sẽ phát tác ra ngoài thân, khi đó mới 
đỏ mặt, tía tai, trợn mắt, la hét, buôn khổ, khóc lóc, 
v.v... Và nếu không biết hóa giải thì sẽ đưa đến 
chửi nhau, đánh nhau và sau cùng là chém giết 
nhau. 


Thế nào là bệnh si? 

Si không phải là ngu theo nghĩa bình dân. Sĩ 
theo đạo Phật là không biết sự vật xảy ra theo luật 
nhân duyên và nhân quả. 

Thí dụ mình có tánh bần tiện, keo kiệt. Khi chơi 
với bạn bẻ, người ta mời mình đi ăn mười lần mà 
lần nào cũng đề cho người ta trả tiền. Bởi vậy ai nấy 
đều chạy mất tiêu, không dám mời mình đi ăn nữa. 
Nhưng mình không hiểu tại sao và trách bạn bè độ 
này chơi xấu, không thấy ai thăm hỏi và mời tôi đi 
ăn? Do không hiểu luật nhân quả nên không biết tại 
sao không ai chơi với mình nữa. Nếu mình keo kiệt, 
không rộng rãi với người ta thì người ta không rộng 
rãi với mình. Nếu mình nói xấu người thì người sẽ 


68 


nói xâu mình. Do si không biệt sự vật xảy ra theo 
luật nhân quả nên khi bị người khác nói xâu thì 
mình buôn khô, khóc than. 


Sau đây là năm phương pháp thiền quán: quán từ 
bi, quán xả, quán tha thứ, quán hạnh phúc, quán ảo. 


b) Quán Từ Bi 


Tu hành, ai cũng muốn có từ bi và trí huệ. Người 
tu mà không có từ bị thì không phải là người tu vì từ 
bi là nền tảng của đạo Phật. Người tu phải phát triển 
lòng từ bi trước, rồi sau đó mới nói đến trí huệ. Đầu 
tiên đức Phật do lòng từ bi, thấy chúng sinh khổ, 
muốn tìm cách cứu vớt nên Ngài mới từ bỏ cung 
vàng điện ngọc ra đi tìm đạo. 

Muốn giác ngộ giải thoát thành Phật thì phải có 
đầy đủ hai đức tính: từ bi và trí huệ. Giống như 
chim muốn bay thì phải cần hai cánh. Nếu chỉ có 
một cánh thì không thể nào bay được. Có những 
người vào các trường đại học Phật giáo lẫy bằng 
tiễn sĩ Phật học, nhưng nếu không biết để ý và giúp 
đỡ người khác thì bằng cấp đó không phải là trí huệ 
mà chỉ là kiến thức Phật giáo. 

Vậy làm sao để có lòng từ bi? Không phải ai 
mới sinh ra đời cũng có lòng từ bị. Không phải mới 
cạo đầu đi tu là có lòng từ bi. Cũng không phải đi 
chùa mỗi chủ nhật là sẽ có lòng từ bi. Muốn có lòng 
từ bị thì chúng ta phải gieo trồng tưới tâm nó. Tâm 
con người giống như một mảnh đất, cho nên trong 


69 


kinh có danh từ "tâm địa", ta gieo cái gì vào lòng 
đất thì sau đó nó sẽ mọc lên. 

Vậy muốn có lòng từ bi thì phải gieo những hạt 
giống từ bi vào trong tâm thức của mình, bằng cách 
thực tập "quán Từ Bi" mỗi ngày như sau: 


IỆ 


Cầu mong cho tôi được mạnh khỏe, bình an, 
thân không tật bệnh, tâm không phiền não, 
giận hờn, lo sợ, hằng ngày an vui, xa lìa khổ 
nạn. 

Cầu mong cho người thân của tôi (cha mẹ, 
anh em,...) được mạnh khỏe, bình an, thân 
không tật bệnh, tâm không phiền não,... 

Cầu mong cho những người quen (tên...) 
được mạnh khỏe, bình an.... 

Cầu mong cho người xa lạ (tên...) được mạnh 
khỏe, bình an.... 

Cầu mong cho kẻ thù và oan gia của tôi ... 
được mạnh khỏe, bình an.... 


.. Cầu mong cho tất cả chúng sinh được mạnh 


khỏe, bình an, thân không tật bệnh, tâm 
không phiên não, giận hờn, lo sợ, hăng ngày 
an vui, xa lìa khô nạn. 


Câu thứ nhất: "Cầu mong cho tôi được mạnh 
khỏe bình an, thân không tật bệnh, tâm không phiền 
não, hằng ngày được an vui, xa lìa khổ nạn". 

Sau khi ngồi thiền lắng tâm xong, ta khởi lòng từ 
bi ban cho mình trước, tức là gửi tình thương đến 
cho chính mình. Ở đời ai cũng cần tình thương, bởi 
vì con người là loài hữu tình (sa/va, sentient being). 


70 


Chúng ta cần tình thương của vợ, của chồng, của 
con, của cha mẹ, anh em mình, nhưng nhiều khi 
người ta không cho mình được, vì muốn ban cho ai 
cái gì thì mình phải có cái đó trước đã. Minh hay 
lầm tưởng là đi xin người khác tình thương thì họ sẽ 
cho mình, như "anh ơi, xin anh thương em trọn 
đời", nhưng nhiều khi người đó không có tình 
thương cho mình, hoặc đem tình thương cho người 
khác. Để tránh làm kẻ ăn mày tình thương thì ta hãy 
thực tập "quán từ bi" cho mình. Ở đời không có ai 
thương mình băng chính mình, vậy thì mình phải 
thương mình trước. 

Có những người thường đến chùa cầu an, đưa 
tên tuổi cho thầy trụ trì và "xin thầy cầu cho con 
được mạnh khỏe, bình an, tai qua nạn khỏi". Họ đầu 
biết mỗi ngày thầy phải cầu cho cả chục người tới 
xin cầu an, làm sao có thì giỜ cầu an cho riêng 
mình! Bởi vậy mình nên tự cầu cho mình mỗi ngày 
là chắc ăn nhất! Mỗi khi gặp chuyện bực mình hay 
buồn phiền thì mình nên tìm nơi yên tĩnh, ngôi 
xuống hít thở sâu và chậm cho tâm lắng xuống rồi 
nói thầm: "Cầu mong cho tôi được mạnh khỏe, ng 
an, thân không tật bệnh, tâm không phiền não... 
Khi mình đọc câu này với tâm văng lặng, thì mỗi 
chữ sẽ rót vào tâm mình và xoa dịu cơn buồn phiên. 

Sau khi tự ban cho mình tình thương rôi thì 
mình mới ban cho người khác. Khi mình chưa có 
tình thương thì không thể cho ai được mà có khi còn 
đi hút của người khác, giống như mấy con muỗi đi 
chích, hút máu người ta. 


gái 


Tiếp theo mình quán tưởng tình thương của 
mình từ giữa ngực (hay trái tim) tỏa ra như làn khói 
trăng lan tới những người xung quanh, trước hết là 
người thân: "Cầu mong cho cha mẹ, anh em, vợ 
chồng, con cái của tôi ở Việt Nam, ở Hoa Kỳ, ở 
Pháp, ở Âu châu. ở đâu đó... được mạnh khỏe, bình 
an, thân không tật bệnh, tâm không phiền não..." 

Bạn nên nhớ câu trên không phải để đọc tụng mà 
là quán tưởng (visualize), tức là tập hình dung ra 
trong tâm mình. 

Sau khi quán tưởng xong câu trên rồi thì bạn tỏa 
lòng từ bi của mình ra rộng hơn nữa, đến những 
người quen, họ hàng bà con. Rồi kế tiếp đến những 
người xa lạ, không quen biết. Rồi sau đó ra xa hơn 
tới kẻ thù và oan gia. Và cuối cùng là đến tất cả 
chúng sinh. 


c) Quán Xả 


Chữ Xả trong tiếng Việt thường có nghĩa là tha 
thứ và bỏ qua. Nhưng Xả (w„peksa, upekkha), tiếng 
Anh dịch là bình đẳng (equanimity) có nghĩa là tâm 
bình thản xem mọi sự việc như nhau, không ưa, 
không ghét, không bám víu cũng không xua đuổi, 
biết chấp nhận sự việc như chúng là (accept things 
as they are). 

Xá không có nghĩa là dửng dưng mặc kệ không 
đếm xỉa tới, ngược lại vẫn cô găng làm cho mọi vIỆc 
tốt đẹp, nhưng nếu nó không xảy ra theo ý muốn thì 
ta bình thản chấp nhận. 

Bài quán Xả gồm bốn câu như sau: 


72 


I. Tôi cố găng giúp đỡ và làm vui lòng người 
khác, nhưng nếu họ vẫn không vui và đau 
khổ thì tôi biết chấp nhận vì hiểu đó là 
nghiệp quả của họ. 

2. Tôi biết tôi không thể thay đổi tính tình hay 
nghiệp quả của người khác nếu họ không 
muốn. 

3. Tôi không còn muốn sự vật phải theo ý tôi, 
vì biết sự vật xảy ra theo luật nhân duyên và 
nhân quả”. 

4. Cầu mong cho tôi biết chấp nhận mọi sự việc 
xảy ra với tâm bình thản không ưa ghét, buồn 
giận, lo sợ. 


1/ Câu thứ nhất: "Tôi cố găng giúp đỡ và làm 
vui lòng người khác, nhưng nếu họ vẫn không vui 
và đau khô thì tôi biết chấp nhận vì hiểu đó là 
nghiệp quả của họ”. 

Đây là một quan niệm mới cần được tư duy quán 
chiếu. Bạn không nên đọc nó như đọc sách, tức là 
đọc qua một lần rồi thôi. Ban đầu đọc câu nảy, bạn 
nên suy nghĩ xem nó có lý hay không? Và nó có 
thích ứng hoặc xảy ra trong đời sống hàng ngày của 
mình không? 

Thí dụ như: "Từ xưa đến nay con cô gắng giúp 
đỡ má, làm cho má vui lòng mà sao má vẫn không 
vui mà còn than phiền hoài?" Bạn có bao giờ gặp 
hoàn cảnh này không? Thường sau khi đi chùa biết 


* Bài quán Xả này tôi có sửa đổi câu thứ 3 và thứ 4 so với bài cũ 
trong sách Ý Tình Thân xuất bản năm 2002. 


KẾ) 


đạo, mình muốn đem băng giảng về cho ba má mình 
nghe để ba má hiểu đạo và bớt khổ, nhưng ông bà 
vẫn cãi nhau suốt ngày. Lâu lâu về thăm ba má, thấy 
hai ông bà cãi nhau hoài, mình hỏi: "Lần trước con 
dặn má niệm Phật sao má không làm mà cứ cãi 
nhau với ba hoài vậy?" thì bà trả lời: "Ba cứ kiếm 
chuyện với má hoài nên má không có giờ niệm 
Phật". Thế thì làm sao bây giờ? 

Mình đâu có muốn người thương của mình khổ, 
nên mình tìm đủ mọi cách giúp đỡ, nhưng nếu họ 
vẫn tiếp tục khổ thì làm sao? Nếu mình tức giận, la 
lỗi, không có ích lợi gì mà người ta sẽ ghét mình. 

Người đời có câu “Tận nhân lực, tri thiên mạng”, 
nghĩa là làm hết sức mình mà không thành thì biết 
đó là ý trời. Giống như thời xưa trong truyện Tam 
Quốc, Không, Minh rẤt thông minh tài giỏi, tìm đủ 
mưu chước để giết Tư Mã Ý, giờ chót dồn được Tư 
Mã Ý vào trong góc núi rồi cho mìn nổ khắp nơi, kỳ 
này chắc chăn phải tan xác, không thể nào chạy 
thoát. Nhưng mìn pháo đang nỗ tứ phía thì đột 
nhiên một cơn mưa kéo tới dập tắt hết. Lúc đó 
Không Minh phải ngước lên trời than: "Thôi, đây là 
ý trời muốn cho Tư Mã Ý sống rồi!" 

Chúng ta mỗi người có biệt nghiệp và cộng 
nghiệp. Cộng nghiệp là nghiệp chung và biệt nghiệp 
là nghiệp riêng. Tự tu tự độ thì dễ, mà độ tha rất 
khó. Mình cần phải sửa mình trước, sau đó mới có 
thể đi sửa người khác. Đức Phật tu thành Phật rồi, 
sau đó Ngài mới đi giáo hóa chúng sinh. 


74 


2/ Câu thứ hai: "Tôi biết tôi không thê thay đổi 
tính tình hay nghiệp quả của người khác nếu họ 
không muốn". 

Sống trong cuộc đời chúng ta thường làm trái 
ngược câu này. Chúng ta luôn muốn sự vật phải 
theo ý của mình: muốn chồng phải như vậy, vợ phải 
như vậy, con phải như vậy, ba phải như vậy, má 
phải như vậy, anh phải như vậy, em phải như vậy. 
Nhưng kẹt một điều, càng muốn theo ý mình thì sự 
vật lại càng không theo ý mình! Và khi đó mình làm 
gì? Đương nhiên mình tức giận rỒi, nhưng mình làm 
gì nữa? Minh sẽ tìm đủ mọi cách sửa đối, uốn nắn, 
điều khiến bắt họ phải theo ý của mình. 

Mình muốn thay đổi người kia thì người kia 
cũng muốn thay đổi mình. Cuộc sông hăng ngày trở 
thành một sự giành quyên với nhau, người nào cũng 
muốn điều khiến người khác. 

Thường không ai muốn thay đổi tính tình, trừ 
khi họ tỉnh giác tự nhận ra mình có tánh xấu cần sửa 
đổi thì khi đó may ra ta mới có thể giúp họ được. 


3/ Câu thứ ba: "Tôi không còn muốn sự vật phải 
theo ý tôi, vì biết sự vật xảy ra theo luật nhân duyên 
và nhân quả". 

Đa số nguyên nhân gây ra phiền não của chúng 
ta là muốn sự vật phải theo ý mình, trong đạo Phật 
gọi đó là "kiến thủ", chấp giữ ý kiến của mình là 
đúng, và muốn ai cũng phải nghe theo. 

Nhưng nếu sự vật không xảy ra như ý thì mình 
buôn giận. Bây giờ nếu muốn hết buôn giận thì phải 


75 


làm sao? - Thì đừng muốn người và vật phải theo ý 
mình nữa! 

Nhưng làm sao để đừng muốn như vậy nữa? - 
Phải tỉnh ngộ nhận ra rằng sự vật xảy ra theo luật 
nhân duyên và nhân quả, chứ không xảy ra theo ý 
mình. Vì mình đâu phải ông trời mà bắt sự vật phải 
theo ý mình được? 

Câu này không có nghĩa là mình chán đời, 
buông xuôi không còn muốn làm gì nữa hết. Không 
phải như vậy! 

Mình vân có quyền mong muốn, dự tính tương 
lai, sắp xếp công việc nhưng khi kết quả không xảy 
ra theo đúng ý mình thì biết đó là vì thiếu nhân 
duyên, hoặc thiếu phước và nên chấp nhận, không 
tức tối, buồn giận. 

Đối với người thân thương, mình vẫn có quyền 
mong muốn họ thay đôi tốt hơn, nhưng không thê ra 
lệnh khơi khơi như: "Anh, chị phải thay đổi đi". Nói 
như vậy thì họ không bao giờ nghe. Muốn người ta 
thay đôi thì mình phải thay đổi trước, đó là thay đổi 
nhân duyên. Bởi vì mình là một nhân hay một 
duyên trong cuộc. Thí dụ hồi xưa mình nói câu này 
thì người kia nổi giận. Nay nếu mình không muốn 
người kia nổi giận nữa thì mình không thể ra lệnh: 
"Anh, chị không được nồi giận", mà mình thử nói 
câu khác xem. Nếu họ không nổi giận nữa, tức là 
mình biết thay đổi nhân duyên. 

Thay vì muốn sự vật theo ý mình, thì hãy tập 
thay đôi nhân duyên. 


76 


4/ Câu thứ tư: "Cầu mong cho tôi biết chấp nhận 
mọi sự việc xảy ra với tâm bình thản, không ưa 
ghét, buồn giận, lo sợ”. 

Câu này tương đương với câu trong đạo là "Bát 
phong xuy bất động", nghĩa là tám gió thối không 
nhúc nhích. Tám gió là: "lợi, suy, hủy, dự, xưng, cơ, 
khổ, lạc", nghĩa là "được, mất, nhục, vinh, khen, 
chê, khổ, sướng”. 

Người ở đời, khi được lợi thì vui cười, gặp mất 
mát thì buồn khóc, lúc nổi tiếng thì nghênh ngang, 
bị hạ nhục thì giấu mặt, được ai khen thì sướng, bị 
ai chê thì buồn, lúc sướng thì lo ăn chơi, gặp khô thì 
than thân trách phận. Đó là luôn bị tám ngọn gió đời 
thôi, tâm không bao giờ bình an. 

Người tu tập câu thứ tư từ từ sẽ đạt được tâm 
bình an trước những phong ba bão táp của cuộc đời. 
Ở đây ta còn đang thực tập nên mới nói "cầu mong 
cho tôi", tức là tôi chưa đạt được, nhưng đó là một 
ước nguyện, một hướng đi. Mỗi ngày mình tập đưa 
chương trình này vảo tâm thức. 


Trước khi tập bải quán Xả này, bạn cần ngồi 
thiền cho tâm bớt vọng niệm lăng xăng, không cần 
phải nhập thiền hay vô định. Khởi đầu hãy tập chú ý 
vào hơi thở, đếm hơi thở hay chú tâm vào bắt cứ đề 
mục nào. Đến khi cảm thấy tâm tạm yên lặng thì lúc 
đó bạn đọc thầm những câu này trong tâm để nó rơi 
vào A lại da thức. 

Cũng giống như bắn cung, muốn bắn mũi tên 
trúng đích thì phải chờ cho trời yên, gió lặng, chứ 


77 


nếu gió đang thôi mạnh mà bắn mũi tên đi thì nó 
khó trúng đích. 

Các vọng niệm giống như ngọn g1Ó, các program 
giống như mũi tên. Khi vọng niệm đang thôi mạnh 
mà gửi các program vô A lại da thức thì rất khó vào. 


d) Quán Tha Thứ 


Sống ở đời, tiếp xúc qua lại với nhau chắc chắn 
có lúc đụng chạm làm mất lòng nhau, hoặc mình 
làm trái ý người, hoặc người làm trái ý mình nên 
sinh ra buồn giận. Nếu mình ôm mãi giận hờn thì ai 
khổ? Mình khổ hay người kia khổ? 

Vợ chồng, con cái, cha mẹ, anh em không làm 
đúng ý mình thì mình buôn giận rồi ôm giữ trong 
lòng. Qua ngày hôm sau, hay tháng sau có dịp gặp 
lại, người ta vui vẻ, nhưng mình không chịu quên, 
lại lôi chuyện cũ ra trách móc: "Chị nhớ không? 
Tháng trước chị mắng tôi câu đó..." Người ta xin 
lỗi và mong mình bỏ qua, nhưng mình không tha, 
nói: "Chị mắng tôi, tôi nhớ suốt đời, không thể nào 
bỏ qua được". Thử hỏi Ai muốn nhớ suốt đời? — 
Chính là mình chứ ai khác? Mình muốn ôm giữ 
niềm đau, nên cứ nhắc đi nhắc lại chuyện cũ. 

Bài quán Tha Thứ dưới đây dạy cho ta nhả ra. 
Tha thứ cho kẻ khác tức là tha thứ cho chính mình, 
và cũng là tự chữa vết thương lòng của mình. Nếu 
không tha thứ cho kẻ khác, muốn "mi phải khổ cho 
biết tay ta", thì đó là mình đang tự làm khổ mình và 
tạo nghiệp oan gia cho đời sau. 


78 


1. Nếu tôi đã từng làm ai đau khổ và tổn thương 
băng tư tưởng, lời nói hay hành động, thì tôi 
xin tất cả hãy tha thứ cho sự sĩ mê lầm lạc 
của tÔi. 

2. Tôi xin tha thứ cho những người vì si mê, 
lầm lạc đã làm tôi đau khô và tốn thương. 

3. Tôi xin tha thứ cho những, điều lầm lẫn vụng 
dại của tôi và nguyện cô găng sửa đổi. 

4. Cầu mong cho tất cả mọi người biết tha thứ 
cho nhau và không oán ghét, hận thù. 


1/ Câu thứ nhất là mình nhận lỗi trước, "Nếu tôi 
đã từng làm ai đau khổ và tổn thương bằng tư 
tưởng, lời nói hay hành động, thì tôi xin tất cả hãy 
tha thứ cho sự si mê lầm lạc của tôi". Ở đây mình 
không nhớ mình đã làm ai tổn thương nên mới nói 
chữ "nếu". Còn trường hợp mình biết rõ đã làm ai 
đau khô thì phải làm gì? — Tới gặp thắng người đó 
và xin lỗi. 

Quán tha thứ để làm gì? - Để giải nghiệp oan 
gia. Tha thứ ở đây tương đương với sám hồi. 

Ở chùa mỗi nửa tháng, ngày rằm và mồng một 
thường có lễ sám hối Hồng Danh, chúng ta lạy 108 
lạy để mong tiêu trừ nghiệp chướng đã tạo từ nhiều 
kiếp quá khứ bởi tham, sân, sỉ gây nên. Đó là chúng 
ta sám hối chung tất cả nghiệp ác đối với nhiều 
người mà ta không nhớ nổi. Nhưng ngay trong kiếp 
hiện tại, nêu mình đã mắng chửi, làm tôn thương ai 
thì sám hối đúng nghĩa là đi gặp thắng người đó mà 
xin lôi. 


đế 


Câu thứ nhất mình thành tâm sám hối với tất cả 
chúng sinh và xin họ tha thứ. Tha thứ cái gì? — "Tha 
thứ cho sự si mê lầm lạc của tôi". Đây là điều quan 
trọng. Vì tôi si mê lầm lạc nên tôi mới làm người 
khác đau khô, chứ nếu tôi có trí huệ sáng suốt thì tôi 
đã không làm như vậy. 

Khi lỡ làm ai giận mà mình biết nhận lỗi và xin 
lỗi thì người ta sẽ tha thứ cho mình. Biết nhận lỗi và 
xin lỗi là một hạnh tu đáng quý, nói lên một sự tự 
giác cao độ và khiêm cung. 


2/ Câu thứ hai: "Tôi xin tha thứ cho những người 
vì si mê, lầm lạc đã làm tôi đau khổ và tổn thương". 

Đây là trường hợp người khác làm mình đau 
khổ. Hôm qua, hôm kia, tháng trước, năm trước, ai 
đó làm trái ý mình, sỉ nhục mình, não hại mình, làm 
mình sụp tiệm, mất nhà mất xe, và mình oán hận họ 
thì bây giờ mình tập quán câu thứ hai. Minh tha thứ 
cho họ tức là xả bỏ phiền não cho chính mình. 

Bạn nên nhớ, đây là một bài thiền quán, tức là 
phải thực tập cho tâm vắng lặng rồi mới đọc những 
câu nảy một cách chậm rãi, nhẹ nhàng cho nó rơi 
vào A lại da thức của mình, chứ không nên đọc như 
con vẹt cho có lệ. Vì làm như vậy sẽ không bao giờ 
thay đôi được cái gì hết. 


3/ Câu thứ ba: "Tôi xin tha thứ cho những điều 
lầm lẫn vụng dại của tôi và nguyện cố gắng sửa 
đối". 

Khi mình làm điều sai lầm, mình xin người khác 
tha thứ thì dễ. Nhưng ai làm mình khô mà bảo mình 


S0 


tha thứ thì không dễ chút nào. Bây giờ đến trường 
hợp chính mình lỡ dại, lầm lỗi thì sao? Thí dụ hồi 
trước có người dụ mình bỏ vốn mở tiệm làm ăn gì 
đó, mình nhẹ dạ tin theo, ai dè nó gạt làm mất hết 
tiền. Mình giận quá, tự trách "Sao mình ngu quá, để 
nó lừa, bao nhiêu tiền của chồng con dành dụm, 
mình làm bay hết rồi". Khi giận chính mình thì uất 
ức, khổ sở vô cùng, bởi vì đâu dám mở miệng trách 
mắng đồ lỗi cho ai? 

Quán Tha Thứ là chữa vết thương lòng cho bản 
thân mình. Vậy thì sao không tha thứ cho chính 
mình? Hãy từ bị với chính mình, chấp nhận là mình 
đã ngu s¡ lỡ dại và nguyện có gắng sửa đối. Chuyện 
đã rôi thì không thê sửa được, mà chỉ cố gắng làm 
tốt hơn trong tương lai. Người có trí huệ thì xả 
được, mà xả được thì tha thứ được, mà tha thứ được 
là nhờ có lòng từ bi. 


4/ Câu thứ tư: "Cầu mong cho tất cả mọi người 
biết tha thứ cho nhau và không oán ghét, hận thù”. 

Ba câu trên, đối tượng của sự tha thứ là mình và 
những người có liên quan đến mình. Câu thứ tư mở 
rộng đôi tượng của sự tha thứ ra đến tất cả mọi 
người. 

Sau khi biết tha thứ cho người và cho mình thì 
mình cảm thấy an lạc, hạnh phúc, khi â ấy mình mở 
rộng tâm nghĩ đến chúng sinh, cầu mong cho họ 
cũng biết tha thứ để được an lạc, hạnh phúc như 
mình. 

Nếu mọi người biết tha thứ lẫn nhau, không ôm ấp 


S] 


hận thù thì thế giới sẽ được hòa bình, nhân sinh an 
lạc. 


e) Quán Hạnh Phúc 


Bài này tập cho chúng ta hạnh "biết đủ" (tri túc). 
Khi tâm biết đủ, hài lòng với những gì mình có thì 
diệt trừ được lòng tham. Bớt tham nhiều chừng nào 
thì sẽ có hạnh phúc nhiều chừng đó, và hạnh phúc 
này không cần phải đi tìm đâu xa. 

Chúng ta hay chạy đi tìm hạnh phúc ở bên ngoài 
và nghĩ rằng những thứ bên ngoài sẽ đem lại cho 
mình hạnh phúc như của cải, vật chất, người yêu, 
danh vọng, ăn uống, đi chơi, v.v... Nhưng đó là 
những thứ thuộc bên ngoài nên có thể vuột mất khỏi 
tầm tay. Mình muốn người kia yêu thương mình, 
nhưng họ yêu thương mình một thời gian rồi chán, 
hết thương thì sao? Cuộc đời vốn vô thường, và tâm 
con người luôn thay đổi, nếu mình dựa vào những 
thứ vô thường để xây dựng hạnh phúc thì khác gì 
xây nhà trên cát? Khi trời năng thì nhà còn đó, 
nhưng mưa tới thì nhà cũng trôi mất. Do đó người 
khôn nên xây dựng hạnh phúc ngay trong tâm của 
mình. 


Bài quán Từ Bi ở trên được rút tỉa từ kinh Từ Bi 
(Mefta suía), trong kinh tập (Suữa Nipaía) thuộc 
Tiểu Bộ kinh (Kjuddaka Nikaya). Bài quán Xả và 
Tha Thứ được rút tỉa từ truyền thống Phật giáo Nam 
Tông. Riêng bài quán Hạnh Phúc nảy tôi tự chế ra 


S2 


để nhắc nhở mình luôn sẵn có hạnh phúc ngay trong 
tự thân, không cần phải chạy đi tìm bên ngoài. 

Nếu khi nào bạn cảm thấy đau khổ vì mất mát 
tất cả thì có thể lấy bài quán Hạnh Phúc này ra đọc 
xem mình còn cái nào trong này không? 

Sau đây là quán Hạnh Phúc, gồm 7 điều: 

Ta đang còn sông 

Ta có sức khỏe 

Ta có đủ sáu căn 

Ta có tự do 

Ta có tiện nghi vật chất 
Ta có tình thương 

Ta có sự hiểu biết 


ng TỦ Ung dc THÊ ri 


1/ Ta đang còn sông 

Trên đời này quý nhất là sự sông. AI cũng tham 
sống sợ chết. Giả sử bạn có nhiều tiền, nhưng bác sĩ 
nói bạn bị ung thư giai đoạn cuối, chỉ còn sống 
khoảng ba tháng nữa thôi. Lúc đó trong ngân hàng 
của bạn có 20 triệu đô la thì có cứu được bạn 
không? Nếu có ông thần nảo hiện ra nói "cúng cho 
ta 20 triệu, ta sẽ cho ngươi lành bệnh", thì bạn có 
cúng hết không? 

Mạng sông quý hơn tiền bạc. Ở đời ai cũng lo đi 
tìm tiền của, nhưng thật ra tiền của chỉ để bảo đảm 
Sự sống an toàn, tiện nghi. 

Mình đang có sự sông mà không biết quý, phải 
chờ đến khi bệnh nặng sắp chết thì mới thấy nó quý 
giá và cố gắng bám víu vào nó, sẵn sàng bỏ hết tài 
sản để mua sự sống. Vậy mà bây giờ đang còn sông 
đây, ta có biết thưởng thức và trân quý nó không? 


83 


Ý thức được "ta đang còn sống" là một hạnh 
phúc lớn. Nghe qua thấy tầm thường nhưng nếu biết 
sống và thưởng thức được những cái tầm thường 
này thì đó là trí huệ. Có trí huệ thì có hạnh phúc. 

Tiến trình của hạnh phúc là gì? - Khi thèm muốn 
một cái gì mà có được nó thì đó là hạnh phúc. Thí 
dụ ở bên Pháp, một đứa con nít 5, 6 tuôi, đến mùa 
Giáng Sinh nó mong ước món quà nảo đó, ba má 
dạy nó viết thư xin ông già Noel bỏ vào một chiếc 
vớ rồi treo trên lò sưởi. Đến tôi ba má nó ra ngó 
miếng giấy rồi đi mua. Ngày hôm sau nói với nó là 
đêm hôm qua ông già Noel ghé qua gửi cho nó gói 
quà này. Nó mở ra thì đúng ngay chóc cái nó mong 
ước. Nó reo mừng sung sướng và ngay khi đó chính 
là hạnh phúc. 

Nhưng kẹt một điều là hạnh phúc của người đời 
không kéo dài được lâu, nhiều khi vừa mới có là 
mất liền. Tại sao vậy? — Tại cái tâm không biết đủ. 
Vừa mới có được cái này xong thì chán, muốn tìm 
cái khác. Do đó hạnh phúc biến mất ngay lập tức! 
Hạnh phúc mong manh như vậy đó. Cho nên có 
hạnh phúc hay không là tùy mình. 


2/ Ta có sức khỏe 

Sự sống quý nhất trên đời, và sức khỏe quý nhất 
trong sự sông. Có sức khỏe mới ăn uống, được, mới 
đi làm ăn và đi chơi đây đó được. Chứ nếu có nhiều 
tiền mà bệnh hoạn liên miên, ăn không được, ngủ 
không yên, nhiều khi bị liệt giường liệt chiếu thì có 
tiền cũng vô ích! 


§4 


Ngay bây giờ đây, bạn hãy kiểm lại xem, nếu 
mình đang khỏe mạnh, không có bệnh nặng như ung 
thư, sida (aids), viêm gan, tai biến, bán thân bất toại 
thì nên mừng rỡ ý thức đó là một hạnh phúc. 

Đừng chờ đến khi bệnh tật đau đớn thì mới biết 
quý sức khỏe. Những người chưa từng bị bệnh hay 
gặp hoạn nạn thì khó trưởng thành, cho nên nhiều 
khi mùi vị đau khổ cũng là bài học của cuộc đời. 


3/ Ta có đủ sáu căn 

Đủ sáu căn có nghĩa là sáu giác quan (mắt, tai, 
mũi, lưỡi, thân, ý) không bị hư hoại, không bị mù, 
điếc, câm, què, hay điên khủng. 

Sống ở xứ Mỹ là quốc gia giàu có đầy đủ vật 
chất hơn nhiều xứ khác, nhưng nhiều người vẫn 
không cảm thấy hạnh phúc. Có người phải tìm đến 
các tu viện hay thiền viện để học với thiền sư Nhất 
Hạnh. Thiền sư không dạy "kiến tánh thành Phật" 
mà dạy những thứ rất tầm thường như đi, đứng, hít 
thở, ăn uống, v.v... Hằng ngày ai mà chẳng hít thở, 
đi, đứng, v.v... nhưng có ai cảm thấy hạnh phúc 
không? 

Đúng là chúng ta hít thở 24 giờ mỗi ngày, nhưng 
không tỉnh thức biết mình đang còn sống mà thèm 
khát đi tìm cái gì khác. Đúng là chúng ta có đi đứng 
mỗi ngày, nhưng không tỉnh thức biết đôi chân của 
mình hãy còn nguyên vẹn, chưa bị què, gẫy, cưa, 
cắt, bại liệt. 

Đừng chờ tới khi mù rồi mới ao ước có được đôi 
mắt sáng. Đừng chờ bị hen suyễn, ho lao, viêm phổi 
thì mới thèm hít thở được một hơi dài đủ dưỡng khí. 


85 


Đừng chờ quèẻ quặt, cụt chân, chống nạng thì mới 
thèm bước đi những bước chập chững như con nít 
mới tập đi. 

Hãy nhìn lại xem, ngay giờ phút này, nếu mình 
còn đầy đủ sáu căn thì hãy nên vui mừng đi. 


4/ Ta có tự do 

Xưa kia ở Việt Nam mình mong vượt biên để 
sang xứ tự do, bây giờ đang sống ở xứ tự do như 
Pháp, Anh, Mỹ, Đức, mình có thấy hạnh phúc 
không? Mình quên mắt lý do vì sao mình vượt biên 
rồi nên đâu có thấy hạnh phúc! 

Nếu bạn lấy được một ông chồng tỷ phú, muốn 
vòng vàng, nữ trang gì ông cũng cho hết, nhưng 
không được đi đâu riêng một mình mà phải luôn đi 
theo phục dịch ông. Đi hết dạ tiệc này đến yến tiệc 
khác, đi business này đến business kia, và còn phải 
đóng kịch, luôn tươi cười cho mọi người thấy mình 
có chồng tỷ phú! Sống như vậy có thật sự hạnh 
phúc không? 

Giống như các cung phi mỹ nữ hồi xưa được vua 
tuyển vào cung, có người ở trong đó cả năm, cả 
tháng chờ dài cô ra mà vua không hề đòm ngó tới. 
Sống trong nhung lụa, gấm vóc nhưng khổ lắm, vì 
không có tự do. 

Chúng ta ở đây tuy không giàu sang nhưng bù 
lại đang có tự do, muốn đi đâu thì đi, muốn ăn cái gì 
thì ăn, muốn làm gì thì làm, đó là một hạnh phúc 
lớn. Đừng đợi đến khi ngồi trong tù, thèm ra ngoài 
đi bộ vài phút ngắm trời xanh cũng không được, lúc 
đó mới thấy sự tự do quý giá biết chừng nào. 


SỐ 


5/ Ta có tiện nghi vật chất 

Tiện nghi vật chất không hắn là nhà cao cửa 
rộng, xe hơi, t¡ vị, tủ lạnh, máy giặt, máy rửa chén, 
v.v... Tiện nghi ở đây là những thứ căn bản như cơm 
ăn, áo mặc, chỗ ở che mưa nắng, không phải đi ăn 
xin, ngủ đầu đường xó chợ. Ngay tại Paris, thủ đô 
ánh sáng, hàng ngày vẫn có nhiều người ăn xin vô 
Ø1a Cư, tiếng Pháp gọi là SDF (sans domicile fixe), 
đi xin tiền trong xe điện ngầm (métro), tối đến họ 
chui xuống gầm cầu để ngủ, và mùa đồng có người 
bị chết cóng vì lạnh. Nhìn lên chăng bằng ai, nhưng 
nhìn xuống thì ta vẫn còn may mắn hơn nhiều 
người. Hãy nhìn lại hoàn cảnh của mình có đói đến 
nỗi thiếu ăn không? Có nghèo đến nỗi không còn 
mảnh vải che thân? Nếu chưa đến nỗi như vậy thì 
bạn hãy xem mình đầy đủ. Khi tâm biết đủ thì bao 
nhiêu cũng đủ, khi tâm không biết đủ thì dù là triệu 
phú cũng vẫn thiếu thốn. Người biết đủ là người có 
hạnh phúc. 


6/ Ta có tình thương 

Mặc dù có đầy đủ vật chất, tiện nghi, nhưng có 
người vẫn đau khổ vì thiếu tình thương nên phải đi 
tìm "một túp lều tranh, hai trái tim vàng". Không có 
tình thương con người sẽ héo úa, chết dần chết mòn. 

Nếu chồng hay vợ bỏ bê hất hủi không thương 
mình thì còn con cái, ba má, anh chị em, cháu 
ngoại, cháu nội thương mình... Cùng lắm nếu không 
ai thương mình thì chính mình thương mình bằng 
cách thực tập quán Từ Bi ở trên. Sau khi biết 
thương mình, thì mình có thể hướng tình thương của 


S7 


mình đến người xung quanh, hoặc loài vật như chó, 
mèo, chim muông và xa hơn nữa là cỏ, cây, hoa lá, 
VÀ: c 

Nếu biết đeo cặp mắt kính lạc quan (positive) thì 
sẽ nhìn thấy người và vật đều dễ thương và đáng 
thương. Nếu đeo cặp mắt kính bi quan (negative), 
thì nhìn đâu cũng thấy chán đời, không thấy ai 
thương mình và mình cũng chăng muốn thương ai. 

Biết khôn khéo thay đôi nhận thức thì sẽ có hạnh 
phúc. 


7/ Ta có sự hiểu biết 

Hiểu biết ở đây là hiểu biết đạo lý chứ không 
phải kiến thức, hay bằng cấp thế gian. Đầu óc ta còn 
sáng suốt, không điên khùng mất trí, gặp được Phật 
pháp, biết luật nhân quả, biết sống đạo đức, đó là 
một duyên lành hy hữu không phải ai cũng có được. 

Nếu là Phật tử, ta có thể suy nghĩ thêm như sau: 
Thật may mắn hạnh phúc cho ta mỗi ngày được 
tụng kinh, ngồi thiền, niệm Phật, trì chú, đó là việc 
làm nhiều ý nghĩa và lợi ích nhất trong ngày vì nó 
giúp ta tiến đến giải thoát. Vì biết bao nhiêu người 
khác, tuy có bằng cấp, học thức nhưng không có 
duyên may học đạo, nên họ chỉ biết đi làm kiếm 
tiền, ăn uống, ngủ nghỉ, vui chơi, hưởng thụ, v.v... 
và tiếp tục tạo nghiệp luân hồi. 


f) Quán Áo 


Các pháp hay sự vật trên cuộc đời này không 
phải là không có, chúng vân có, nhưng hiện hữu 


S8 


một cách rất đặc biệt, hiện hữu như ảo ảnh, như giác 
mơ. Giác quan của chúng ta thấy chúng như có thật, 
nhưng khi năm bắt thì không được. Tất cả chúng 
sinh đều bị chính giác quan của mình lừa, nó làm 
cho ta tưởng các pháp, sự vật là có thật, và nắm bắt 
được, gìn giữ được. Đạo Phật Nguyên thủy dạy các 
pháp là vô thường, luôn thay đổi. Nếu chúng ta dính 
mắc, bám víu vào nó thì sẽ đau khô. 

Ở đây tôi giới thiệu bạn một pháp quán để tập 
bớt dính mắc vào cuộc đời và sự vật. 

Bài quán Ảo này, những người bị bệnh hoang 
tưởng (schizophrenia), bệnh tâm thần, trầm cảm 
hoặc chán đời thì không nên quán, bởi vì giáo lý của 
Phật không phải cái nào cũng dùng được, phải tùy 
bệnh cho thuốc. 

Sau đây là bài quán Ảo: 

1. Cuộc đời ảo mộng: đối cảnh trái ý vừa lòng, 

không ưa ghét thủ xả, giữ tâm vắng lặng. 

2. Thân người ảo tưởng: chỉ là áo khoác, đối 

với bệnh chết, giữ tâm thanh tịnh. 

3. Các pháp ảo ảnh: khen chê, thị phi như gió 

thoảng mây bay. 


l/ "Cuộc đời ảo mộng”. Câu này được rút từ 
kinh Kim Cang, trong đó có bài kệ: 

"Nhất thiết hữu vi pháp 

Như mộng huyễn bào ảnh 

Như lộ diệc như điền 

Ưng tác như thị quán." 


S9 


Cuộc đời này như một giấc mộng. Thế nào là 
mộng? Tối đi ngủ, nằm mơ thấy mình về Việt Nam, 
đi chợ Bến Thành, hay chợ Cầu Muối, trong giấc 
mơ thấy rõ mình đang đi chợ vui quá, nhưng khi 
thức dậy, những cảnh đó biến đi đâu mất. Đó chỉ là 
giác mộng, ngay trong lúc ngủ nhìn thấy rõ ràng là 
có, nhưng khi tỉnh giâc tìm lại thì không có. 

Khi quán chiếu cuộc đời này như một giấc mộng 
thì mình phải làm gì tI0HE ưng chứ không phải nói 
suông. Nhiều người nói "cuộc đời vô thường" rồi thì 
sao? Thì khóc chăng? Khi học Phật, mình tuyên bố 
một lý thuyết nào đó thì phải hỏi tiếp là mình làm gì 
với giáo lý đó? Một khi anh, chị, ông, bà biết cuộc 
đời ảo mộng rồi thì làm gì với cuộc đời? Khi thấy 
cuộc đời ảo mộng rồi thì mình phải làm gì? — Thì 
đối với những cảnh trái ý, hay vừa lòng, mình 
không khởi tâm ưa, ghét, lẫy, bỏ, mà ráng giữ tâm 
văng lặng. 

Giống như trong giấc mơ, thấy ai chửi mình, sau 
đó tỉnh dậy mình có khóc hu hu không? Trong giấc 
mơ khóc thì được, nhưng khi tỉnh dậy biết là giấc 
mơ rồi khóc làm gì nữa? Thí dụ khác, tối hôm qua 
ngủ nằm mơ thấy ai giựụt hụi của mình 20 ngàn đô 
la, sáng ra mình đi than với người nhà: "Tôi khổ 
quá, tối hôm qua nó giựt của tôi 20 ngàn đô la". 
Người nhà hỏi nó giựt ở đâu? Mình trả lời nó giựt 
trong giấc mơ và hôm nay mình tiếp tục khóc. Như 
vậy mình có phải người điên không? Cũng như thế, 
sau khi quán chiếu cuộc đời là ảo mộng, lỡ ai làm 
mình khổ mà mình ngồi khóc than, tức là mình đâu 


90 


có biết cuộc đời là mộng, mà vẫn tưởng cuộc đời là 
thật. 

Quán ảo (illusion) tốt hơn quán "không", vì chữ 
"không" dễ làm cho người ta rơi vào sự chấp 
Không, tức là không có (nothing, non-existence). 
Nhưng thật ra cuộc đời này vẫn Có chứ không phải 
Không có. Giống như trong giấc mơ ta thấy rõ ràng 
có chợ Bến Thành. Nhưng khi tỉnh lại thì nó biến 
đâu mất. Bởi vậy thế giới này là một loại "ảo" 
(iIlusion), tiếng Phạn là "maya". Ảo là gì? — Là mắt, 
tai, mũi, lưỡi, thân, ý cảm nhận sự vật như có thật, 
nhưng muốn nắm, bắt, thì không bao giờ được, 
giống như loại hình ba chiều (holographic). Hình 
người ba chiều khi chiếu lên thì thấy như có nhưng 
mà không có ai ở trong đó hết! 


2/ "Thân người ảo tưởng". Câu này được lấy từ 
giáo lý Vô Ngã. Ai cũng chấp cái thân này có thật, 
là mình, là Ta, là Tôi, nhưng thật ra nó chỉ là một ảo 
tưởng. Mình tưởng là thân này có nhưng nó không 
có thật. Nhận ra sự lầm tưởng này không phải dễ, 
cần phải dụng công quán chiếu rất nhiều, như trong 
sách Vô Ngã, tôi có trình bảy một phép quán của 
trường phái Trung Quán (øéwadhyamika), khi phân 
tách tìm tòi thật kỹ thì không thấy cái Ta ở đâu cả, 
nhưng nếu không để ý thì lại có cảm tưởng là nó có. 
Bởi vậy mới gọi là ảo tưởng. 

Một vị A la hán chứng được Vô Ngã thì không 
còn thấy cái thân tứ đại là Ta nữa, nên có thể xả bỏ 
dễ dàng. Chúng ta chưa thể đạt được Vô Ngã, 
nhưng vẫn có thể tập đưa tư tưởng này vào A lại da 


9 


thức cho nó trở thành một chương trình (program), 
để đến ngày bị bệnh hay sắp chết thì có thể giữ tâm 
bớt lo lắng, sợ hãi. Ngay cả người tu niệm Phật 
cũng nên quán "thân người ảo tưởng", bởi vì trước 
khi chết nó sẽ giúp cho mình bớt bám víu vào thân 
này và dễ dàng nhớ tới Phật hơn. 


3/ "Các pháp ảo ảnh". Sống trong cuộc đời nảy, 
nếu chúng ta nhìn kỹ thì chỉ có hai phần: cảnh giới 
bên ngoài và mình. Duy thức học gọi cảnh giới bên 
ngoài là "y báo”, còn cá nhân mình là "chánh báo”. 
Cảnh giới y báo nói cách khác là cuộc đời hay môi 
trường sống. Còn chánh báo chính là thân xác mình. 

Về cuộc đời và thân người thì chúng ta đã có hai 
câu quán ở trên tôi. Nay tới các pháp là gì? - Đó là 
sự đối đãi giao tiếp qua lại (interaction) giữa mình 
và cảnh đang sông, gôm có khen chê, thị phi, phải 
trái, ưa ghét, được mất, vinh nhục, v.v... Chính sự 
giao tiếp qua lại giữa con người với nhau mà sinh ra 
phiền não. Nay tập quán chiếu thấy những sự đối 
đãi này như ảo ảnh thì gặp khen chê, chỉ trích, yêu 
ghét, v.v... mình sẽ xem như gió thoảng mây bay, và 
nhờ đó sống tự tại, an nhiên. 


6/ Tu Thân 


Tu thân đơn giản là tu cái miệng (ăn nói) và thân 
(hành động), tức là thực hiện những hành động, lời 
nói tương ưng với những tư tưởng mới (new 
programs), nếu không thì chúng vẫn còn ở trong 


92 


trạng thái tâm ý, không đủ mạnh để chuyền hóa tập 
khí cũ. 

Thí dụ sau khi thực tập bài quán Tha Thứ thì ta 
cần phải tìm đến người kia và nói lời xin lỗi. Sau 
khi thực tập bài quán Xả thì ta phải áp dụng ngay 
trong đời sống hằng ngày, không la lối bắt người 
khác phải nghe theo mình, không tích trữ của cải. 
Sau khi quán Từ Bi thì ta phải làm mọi cách đem an 
vui cho kẻ khác như cứu giúp người nghèo khó, làm 
thiện nguyện, săn sóc người bệnh, v.v... 


Trên đây là tu thân trên phương diện xã hội, tiếp 
xúc đối xử với người khác (tức cảnh y báo). Ngoài 
ra tu thân còn có phần tu sửa chính bản thân mình 
(chánh báo), giữ thân thể cho khỏe mạnh đề tu hành, 
tại vì thân giỗng như chiếc bè, muốn vượt qua sông 
sinh tử mà bẻ mục nát thì khó qua sông. 

Thân gồm có hai phần: thân thô và thân vi tế. 


Thân thô 


Thân thô là thân bằng xương băng thịt, đạo Phật 
thường gọi là thân tứ đại, cấu tạo bởi bốn yếu tố: địa 
đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại. Địa đại là yếu tố 
cứng như xương, da, tóc, móng tay, v.v... Thủy đại 
là yêu tố lỏng như máu, đờm, dãi, v.v... Hỏa đại là 
yếu tố nóng như hơi âm. Phong đại là yếu tô gió, 
chuyền động như hơi thở. 

Đạo Phật nhắn mạnh về việc tu tâm nên không 
nói nhiều về cái thân. Tuy nhiên chúng ta cần giữ 
gìn thân thể khỏe mạnh để tu hành. Ở đây tôi tạm 


93 


mượn giáo lý của Đạo gia, theo đó con người được 
cấu tạo bởi ba yếu tố: tinh, khí, thần. Ba thứ này, 
các đạo sĩ xem là ba báu vật (tam bảo) của con 
người. Họ luôn tìm mọi cách nuôi dưỡng và củng cố 
nó để sông lâu và khỏe mạnh. 


a) Tinh, Khí, Thần 


Tỉnh là tính chất hay tính hoa (essence). Tỉnh 
được cầu tạo từ sự ăn uông. Thức ăn như rau, cải, 
ngũ cốc, trái cây, lúa, gạo, v.v... là những sản phẩm 
của mẹ đất. Mỗi ngày chúng ta ăn uông tức là đưa 
tinh ba của trời đất vào cơ thể. Những thức ăn này 
đi vào bao tử, được phân tán ra rôi xuông ruột. Ruột 
sẽ rút những chất dinh dưỡng từ thức ăn đưa vào 
máu. Máu lưu chuyển đem những chất này đi khắp 
châu thân để nuôi những tế bảo trong cơ thể. Nếu 
không ăn thì không sinh ra tinh, huyết và cơ thể sẽ 
chết. 

Muốn bồ tỉnh chúng ta nên biết về dưỡng sinh, 
tức là ăn uống đầy đủ chất bố theo âm dương. 
Người tu theo Đại thừa Phật giáo thường ăn chay 
nên cần biết ba yếu tố: âm dương, sinh tố, và độ pH. 


1) Âm dương: mỗi thức ăn đều có đặc tính âm 
hoặc dương". Tính âm thì lạnh, tính dương 
thì nóng. Đa số rau cải thường mang nhiều 
âm tính, trừ một số ít các củ, hạt, đậu như củ 
cải, cà rốt, củ dền, đậu đen, đậu đỏ, v.v... là 
có dương tính. Ăn chay mà ăn nhiều đồ âm 


Ÿ Xem bảng đô ăn âm dương ở cuôi sách. 


94 


thì dễ sinh bệnh. Do đó nên ăn uông sao cho 
âm dương quân bình là điêu tôi quan trọng 
cho sức khỏe. 


2) Sinh tố. Cơ thể con người cần đủ loại sinh tố 
(vitamin): A, B, C, D, E, K... và khoáng chất 
(mineral), nhất là chất đạm (protein). Nếu 
thiếu những chất này sẽ sinh ra nhiều thứ 
bệnh. Ăn chay nên ăn nhiều trái cây và rau 
cải sống vì có chứa nhiều sinh tố và khoáng 
chất. Nên tránh ăn đồ hộp hay đồ làm sẵn 
(processed food), vì có chứa nhiều chất bảo 
quản (conservative) và hóa học nguy hại cho 
sức khỏe. 


3) Độ pH. Những chất lỏng trong con người 
được phân độ pH thành hai loại: axít (acid) 
và kiềm (alkaline). Độ pH từ 0 đến 7 là axít. 
Từ 7 đến 14 là kiềm. Độ pH của nước lọc là 
7 và pH của máu là khoảng từ 7,35 đến 7,45. 
Nên tránh ăn đồ gây ra chất axít”, vì axít có 
tính gậm nhấm và bào mòn nên dễ gây ra 
viêm (inflammation) trong cơ thể. Bệnh ung 
thư dễ phát triển trong môi trường axít. 
Ngoài việc ăn uống đầy đủ chất sinh tố và 
quân bình âm dương, chúng ta cũng nên biết 
về độ pH và giữ cho quân bình, khoảng trên 
dưới 7 là tốt nhất. 


5 Xem bảng đồ ăn acid — alkaline ở cuối sách. 


95 


Khí là sinh khí, hay sức sống (vital energy). Khí 
này bắt đầu khi ta cất tiếng khóc chào đời và chấm 
dứt khi ta trút hơi thở cuối cùng. Chúng ta cần hít 
thở để sống. Hít thở dưỡng khí (oxygen) và những 
năng lượng vô hình trong không khí. Khoa Yoga 
gọi đó là Prana, một nguôn năng lực nguyên ủy cần 
thiết cho sự sống. Chúng ta có thể nhịn ăn một tuần 
hay mười ngày vân sông, nhưng nhịn thở một, hai 
phút là chết. 

Trên phương diện bình dân, ai cũng biết hít thở 
thì không khí chạy vào phối. Dưỡng khí (oxygen) đi 
vào phối, rồi sau đó thở ra thán khí (carbonic). Cái 
khí chạy vào phôi là khí thô, còn khí vi tế chạy khắp 
12 kinh (theo đông y): kinh phối, kinh tim, kinh tâm 
bào, v.v... và toàn thân. 

Muốn bổ khí chúng ta nên vận động thê dục, 
yoga, tai chi (thái cực quyền), khí công. Động nhiều 
là dương, tĩnh nhiều là âm. Vận động quá nhiều mà 
không có thì giờ nghỉ ngơi thì dương thịnh âm suy. 
Ngược lại ngồi nhiêu, năm nhiều, ít vận động thì âm 
thịnh đương suy cũng không tốt. Người Âu Mỹ 
thường tập thể dục, thể thao trong các câu lạc bộ 
(gymnasium), nhưng các môn này tăng cường phần 
dương nhiều, nếu không để ý thì dễ bị stress và có 
người bị trụy tim (heart attack) ngay trong các 
phòng tập. Người Á đông có môn "tai chỉ" rất tốt, vì 
môn này quân bình âm dương và làm cho khí huyết 
lưu thông. Những người yếu thì nên tập khí công để 
tăng cường khí lực. Còn yoga thì làm cho thân thê 
dẻo dai và kích thích các luân xa và tuyến dịch 
(glands). 


96 


Thần là tinh thần, hay tâm hồn (spirit), phần 
tinh anh hiểu biết trong con người. 

Hai đêm không ngủ, sáng dậy soi gương là biết 
liền, vì nó hiện ra ở đâu? — Nơi cặp mắt, trông lờ đờ 
thất thần như say rượu. Bởi vậy, người ta có câu: 
"Con mắt là cửa số tâm hồn". Do đó nếu muốn bổ 
Thần thì phải ngủ nghỉ cho đầy đủ. Thiếu ngủ sẽ hại 
thần, đầu óc lờ đờ, các tế bào não sẽ chết dần và dễ 
đưa tới bệnh Alzheimer's hay lú lẫn mất trí nhớ. 

Ngoài ra còn một cách khác rất tốt cho việc bồi 
bổ thần là thiền. Thiền làm cho tâm được nghỉ ngơi, 
văng lặng. Tâm càng văng lặng thì trí huệ phát triền, 
đi nghe pháp sẽ dễ thâu nhận. 


b) Bệnh về thân 


Thân bị bệnh thường do ba nguyên nhân sau: 

1/ Tinh, khí, thần hao tôn, hoặc mất quân bình. 

Tinh bị hao tôn do đói khát, không đủ ăn hoặc ăn 
uống bậy bạ, không vệ sinh, không đủ dinh dưỡng. 

Khí bị hao tổn do la hét, ca hát hoặc nói quá 
nhiều. 

Thần bị hao tổn do thức khuya, mắt ngủ, lo nghĩ 
quá nhiều. 

Nếu biết bệnh của mình do hao tổn tỉnh, khí, 
thần thì có thể điều chỉnh lại lỗi sống, ăn uống, vận 
động. 


2/ Phiền não. Thật ra phiền não thuộc về Tình, 
nhưng nêu Tình bị phiên não thì sẽ ảnh hưởng sang 


97 


cái Thân. Khi sân, giận tức nhiều thì dễ bị đau gan, 
lo sợ nhiều thì đễ bị đau thận, buồn nhiều dễ bị đau 
phối. Nếu nhận ra bệnh của mình do phiền não, lo 
buôn gây ra thì phải tu sửa tâm tánh, bớt chấp trước, 
tập từ, bi, hỷ, xả thì bệnh sẽ thuyên giảm. 


3/ Nghiệp quả. Nhiều đời trước tạo nghiệp xấu 
ác như giết người, hại vật, bây giờ nghiệp đó chín 
muỗi trỗ ra quả khiến mình bị bệnh. Nếu bệnh do 
nghiệp quả trổ ra thì rất khó chữa. Thấy giỏi, thuốc 
hay cũng bó tay. Do đó trong lúc còn khỏe mạnh thì 
nên tu hành, bồ thí, làm lành, lánh dữ, giúp người, 
nhờ phước đó nghiệp nặng sẽ trỗ ra nhẹ, còn nghiệp 
nhẹ thì có thể tiêu mất. 


e) Quán cám ơn thân thể 


Ngoài ra chúng ta cũng nên ý thức về các bộ 
phận trong thân và tỏ lòng biết ơn nó, đây là một 
loại "thiền biết ơn" (gratitude meditation). Bạn có 
thê thực tập bài thiền quán này trong lúc ngồi thiền, 
hoặc đang ngồi trên xe lửa, máy bay, hoặc nằm trên 
giường trước khi ngủ. Bạn hãy chú ý tới từng bộ 
phận rồi gửi lời cám ơn như sau: 
-_ Xin cám ơn trái tim của tôi, đã đập không 
ngừng từ bao năm nay để cho tôi sự sống. 
Xin cám ơn tim. 

- Xin cám ơn 2 lá phổi của tôi, đã hít thở 
không ngừng từ bao năm nay. Xin cám ơn 
phôi. 


98 


XIn cám ơn lá gan của tôi, đã lọc máu không 
ngừng từ bao năm nay. Xin cám ơn gan. 

Xin cám ơn bao tử và lá lách của tôi, đã làm 
việc tiêu hóa không ngừng từ bao năm nay. 
Xn cám ơn bao tử và lá lách. 

Xin cám ơn 2 trái thận của tôi, đã lọc máu 
không ngừng từ bao năm nay. Xin cám ơn 
thận. 

Xin cám ơn ruột của tôi đã làm việc hấp thụ 
các sinh tố nuôi cho tôi sống còn bao năm 
nay. Xin cám ơn ruột. 

Xin cám ơn 2 con mắt của tôi đã cho tôi nhìn 
thấy cảnh vật, cha mẹ và người thương. Xin 
cám ơn mắt. 

Xin cám ơn 2 lễ tai của tôi đã cho tôi nghe 
được đủ loại âm thanh của cuộc đời. Xin cắm 
Ơn taI. 

XIn cám ơn cái mũi của tôi đã cho tôi hít thở 
và ngửi được các mùi hương. Xin cám ơn 
mũI. 

Xin cám ơn miệng và lưỡi của tôi đã cho tôi 
ăn uống và nói năng được. Xin cám ơn 
miệng và lưỡi. 

XIn cám ơn 2 cánh tay của tôi đã giúp cho tôi 
làm được nhiều việc hữu ích cho cuộc đời. 
XIn cám ơn tay. 

XIn cám ơn 2 chân của tôi đã giúp cho tôi đi 
đứng tự do, thoải mái. Xin cám ơn chân. 

Xin cám ơn tất cả tế bào trong cơ thê tôi đã 
sông bình yên hòa hợp và cho tôi sức khỏe. 
Xin cám ơn các tế bào. 


99 


Bạn có thê thêm vào bât cứ bộ phận nảo nêu 
muôn. 


Thân vi tế 


Ngoài thân tứ đại bằng. xương băng thịt, chúng ta 
còn có thân vi tế mà mắt trần không thấy được. 
Thân vi tế gồm có: hào quang, các thê vi tế, và luân 
xa. 


a) Hào quang 


Nhìn các tranh ảnh của chư Phật, Bồ tát chúng ta 
sẽ thấy phía trên đầu và chung quanh người các 
Ngài có những vòng tròn nhiều màu tượng trưng 
cho hào quang, tiếng Anh là "aura", có nghĩa là 
vàng ánh sáng. Hào quang không phải là cái gì 
huyền bí, mà chỉ là một vùng điện từ trường 
(electromagnetic field) bao quanh con người. 


100 


Không phải chỉ có Phật hay Bồ tát mới có hào 
quang, mà tất cả mọi người đều có, chỉ khác nhau ở 
chỗ hảo quang của Phật, Bồ tát thì chói sáng, đẹp 
đẽ, rộng lớn, còn hào quang của phàm phu thì u ám, 
đen tối, nhỏ hẹp. 

Chư thiên ở cõi trời nhìn vào hào quang của 
nhau thì biết ai cao ai thấp, vì người tu hành nhiều 
phước thì hào quang tỏa ra nhiều hơn người ít 
phước. Ngoài ra khi sắp chết thì chư thiên cũng biết 
vì khi ấy hào quang của họ giảm dần. 

Khi Đức Phật sắp thành đạo dưới gốc cây bồ đề 
thì hào quang của Ngài tỏa khắp thế giới, chiếu lên 
cõi trời thứ 6 của Dục giới là Tha Hóa Tự Tại. Vua 
trời trên đó chính là Ma vương (Mar4a). Có người sẽ 
thắc mắc tại sao Ma vương lại là vua ở cõi trời cao 
nhất của Dục giới? Ma vương là người tu hành có 
rất nhiều phước nhưng tâm còn chấp ngã, kiêu ngạo 
muốn làm chúa tế cai trị kẻ khác. Khi ấy Ma vương 
đang ngồi trong cung điện của mình, bỗng nhiên 


101 


kinh ngạc thấy ánh sáng ở đâu chiếu đến, bèn dùng 
thiên nhãn tìm xem ánh sáng này xuất phát từ đâu 
thì khám phá ra từ một đạo sĩ đang ngồi thiền dưới 
gốc cây bồ đề ở dưới trần gian. Ma vương biết ngay 
ông đạo sĩ này sắp đắc đạo và sẽ cứu độ rất nhiều 
người thoát khỏi sự cai trị của hắn, nên lo sợ thân 
hành xuống thế gian tìm cách phá rối. Nhưng âm 
mưu của hắn không thành, và Đức Phật đã chiến 
thắng. 


b) Các thể vi tế 


Con người, ngoài thể xác bằng xương bằng thịt 
ra, còn có 7 thể vi tế (subtle bodies) mà mắt thường 
không thể nhìn thấy được, cần phải có thần nhãn 
hay khả năng thấu thị (clairvoyance) mới thấy. Tuy 
nhiên khả năng thấu thị cũng có nhiều trình độ cao 
thấp khác nhau. Trình độ thấp nhất thì chỉ nhìn thấy 
được Ì hay 2, 3 thể đầu. Còn trình độ cao nhất thì 
thấy được 7 thê. 

Sau đây là 7 thể vi tế”, hay 7 lớp vỏ bao quanh 
thể xác từ trong ra ngoài, từ thấp lên cao. 


7 Tên của những thể này được dịch từ sách Hands of Light của 
Barbara Ann Brennan. 


102 


N thể nhân 


À thểthiên 
*% 


thể khung 


P21) cm" 
Xa 22 N 
La - ¿ thểvía 


“ z- /, 
yz 
Zz thểtrí 


¡ thể tình 


thể phách 


1/ Thê phách (etheric body) 

Thể phách là một vùng từ trường màu xanh da 
trời bao quanh thể xác khoảng từ 1 đến 5 cm. Thê 
phách được dịch từ chữ "ether" là một trạng thái 
giữa năng lượng và vật chất. Nó còn được gọi là thể 
khí (energetic body), trong Đông Y gọi là "vệ khí", 
tức là vùng khí bao quanh bảo vệ thể xác. Người 
nào khỏe mạnh thì thê phách sẽ dày hơn. Người nào 
yếu, bệnh thì thể phách sẽ mỏng hơn, do đó tà khí 


103 


(phong, hàn) dễ xâm nhập. Những ai thường xuyên 
tập khí công thì thê phách sẽ phình ra và dày hơn. 


2/ Thê tình (emotional body) 

Thể tình là một vùng từ trường có nhiều màu đủ 
loại vì nó là thể của cảm xúc (emotion). Cảm xúc 
luôn thay đổi nhanh chóng và mỗi cảm xúc cho ra 
một màu tương ưng. Những cảm xúc có độ rung 
(vibration) cao như thương yêu, thích thú, vui 
mừng, rộng lượng, v.v... thường có màu sáng trong. 
Những cảm xúc có độ rung thấp như tiêu cực, yêm 
thế, lo buồn, ganh tị, bất mãn, v.v... thì có màu tối, 
xám như khói đen. Thê tình bao gồm đủ 7 màu của 
cầu vồng, và rộng từ 2 đến 7 cm. 


3/ Thể trí (mental body) 

Thể trí là một từ trường màu vàng, liên quan đến 
những ý tưởng và trình độ tâm trí của con người. 
Người nào có trình độ tâm trí, hay trí năng cao thì 
màu vàng sáng hơn và phình ra. Người nào có trình 
độ tâm trí, hiểu biết thấp thì màu vàng lợt và mỏng 
hơn. Chiều rộng của thê trí từ 7 đến 20 em. 


4/ Thê vía (astral body) 

Thể vía cũng có đủ màu giống như thể tình 
nhưng đẹp hơn và có đượm chút màu hồng là màu 
của tình thương. Chiều rộng của thể vía khoảng từ 
15 đến 30 cm. Nếu nhìn vào luân xa tim trên thê vía 
của một người giàu tình thương thì sẽ thấy nó toàn 
màu hồng. 


104 


5/ Thể khung (etheric template) 

Chữ khung được dịch từ chữ "template”. Thể 
này có màu xanh da trời đậm, nó là khung (hay cái 
sườn) của thê phách, vì khi thê phách bị hư hại vì tai 
nạn, bệnh tật thì nó sẽ được tái lập dựa trên hình 
dáng của thê khung. Thể này rộng khoảng từ 30 đến 
60 cm. 


6/ Thể thiên (celestial body) 

Thể thiên chính là thể tình trên phương diện tâm 
linh. Chiều rộng khoảng từ 60 đến §0 em. 

Thể này tương đối rất khó hiểu đối với người 
bình thường. Chỉ những tu sĩ, đạo sĩ thiền định, đạt 
đến trạng thái xuất thần, cảm nhận được ánh sáng và 
tình thương nơi mọi loài thì khi đó tâm thức họ mới 
hiểu được thể vi tế này. 


7/ Thể nhân (causal body) 

Thể nhân có màu vàng kim, rộng khoảng từ 45 
đến 100 cm. Thể này chính là thể trí trên phương 
diện tâm linh. Người nào đạt đến trình độ chứng 
nghiệm mình với vũ trụ hay tạo hóa là một thì mới 
hiểu được thể này. Thể này được gọi là thê nhân bởi 
vì nó chứa tất cả những di tích (chủng tử) của những 
kiếp quá khứ. 


Ba thể đầu: thê phách, thể tình, thê trí, liên quan 
đến thế giới vật chất. Thể thứ tư (thể vía) liên quan 
đến luân xa tim, và là nhịp cầu đi từ thế giới vật 
chất đến thế giới tâm linh. Ba thể sau cùng liên quan 
đến thế giới tâm linh. 


105 


c) Luân xa 


"Luân xa" được dịch từ tiếng Phạn là "Chakra", 
có nghĩa là bánh xe hay vòng tròn xoay quanh trục 
của nó. Luân xa là một trung tâm năng lượng 
(energy center), nó hút năng lượng từ bên ngoài vào 
để nuôi thể xác và các thể vi tế. Trên thân thể con 
người có 7 luân xa năm dọc theo đường kinh trung 
ương (sshuznna) đi từ dưới xương cùng (coccyX) 
lên tới đỉnh đầu. 


Hình 7 luân xa theo sách huyễn môn 


Trong các sách huyền môn thường vẽ hình các 
luân xa dưới dạng bông sen nhiêu cánh. Nhưng thật 


106 


ra nếu nhìn ngang thì luân xa trông giống như hình 
cái phễu, nhìn kỹ thì nó là một vòng xoáy ốc 
(vortex) to, bên trong có nhiều vòng xoáy ốc nhỏ 
được tượng trưng bằng các cánh sen. Khi nó quay 
theo chiều kim đồng hồ thì hút khí từ bên ngoài vào. 
Khi nó quay ngược chiêu thì tán khí ra. Mỗi luân xa 
đều tỏa ra hai phía: trước mặt và sau lưng. Trừ luân 
xa thứ nhất tỏa xuống dưới đất, và luân xa thứ bảy 
tỏa lên trời. 


Hình các luân xa nhìn ngang 


Nơi người khỏe mạnh bình thường, 7 luân xa 
này hoạt động đúng mức, tức là quay đêu, không 
nhanh không chậm, không nghẽn tắc. Nhưng khi bị 


107 


phiền não, lo buồn, xúc động hoặc uất ức đè nén, 
hoặc bị tai nạn nơi thân thì các luân xa có thê bị tốn 
thương, chiều quay lệch lạc làm cơ thể mất dần 
năng lượng. 


1. Luân xa thứ nhất: tiếng Phạn là Muladhara 
chakra. 

Vị trí nằm giữa hậu môn và bộ phận sinh dục, 
tương đương với huyệt Hội âm, và liên quan đến 
tuyến thượng thận (adrenal gland). Từ vị trí này tỏa 
xuông phía dưới một vòng xoáy ôc to, bên trong có 
4 vòng xoáy ốc nhỏ. Do đó nó được biểu hiện bằng 
một bông sen 4 cánh màu đỏ, chủng tự (57a 
manfra) của nó là LAMẺ. 

Luân xa này duy trì năng lượng sinh tồn (sinh 
lực), ý chí vui sống. Người nào có tâm niệm bất 
mãn, chán đời thì vô tình làm luân xa này quay 
chậm lại hoặc tệ hơn nữa là quay ngược chiều khiến 
sinh lực ngày một thất thoát, cơ thể suy nhược, dễ 
sinh bệnh hoạn và từ đó tâm hồn lại càng chán đời 
thêm. 


2. Luân xa thứ hai: Svadhisthana chakra. 

Vị trí nằm dưới rồn chừng bốn ngón tay, tương 
đương với huyệt Quan nguyên. Từ đây tỏa ra phía 
trước cũng như phía sau lưng một vòng xoáy ốc to, 
bên trong có 6 vòng xoáy ốc nhỏ. Nó được biểu 
hiện bằng bông sen 6 cánh màu cam, chủng tự là 
VAM. 


8 Các chủng tự này có thể phát âm theo tiếng Việt, tức là viết sao thì 
đọc y như vậy. 


106 


Luân xa này chủ trì năng lượng tính dục (sexual 
energy), hay năng lượng sáng tạo. Đa số thường 
quan niệm tu là phải diệt dục, vì dục là ham muốn. 
Sự ham muốn tự nó không có hại. Hại hay không là 
tùy đối tượng của ham muốn. Ham muôn thể xác 
gọi là nhục dục, ham muốn sắc đẹp là sắc dục, ham 
muốn rượu chè là tửu dục, ham muốn những thứ 
này đưa đến khổ đau vì sự thèm khát không bao giờ 
toại nguyện. 

Dục là một chất liệu, một năng lực thúc đây ta 
đạt đến đối tượng hay mục đích. Nếu không "muốn" 
giải thoát thì làm sao tu được? Do nhờ "muốn" sự 
an vui hạnh phúc của Niết Bàn, "muốn" thoát khổ 
sinh tử nên mới tìm Đạo giải thoát! 

Chữ dục trong tiếng Phạn có nhiều loại. Dục 
theo nghĩa ái dục, khát ái là "anha", loại dục này 
đưa đến đau khổ luân hồi. Dục theo nghĩa 
"ehanda”", tức là mong muốn đạt tới mục đích, loại 
dục này rất cần thiết trong việc sáng tạo, tiễn hóa và 
tu hành. 

Luân xa này liên quan đến hiện tượng sinh lý. 
Vào tuổi dậy thì cho đến khoảng bốn mươi tuổi, 
luân xa này giúp cho tuyến sinh dục (sexual gland) 
hoạt động để con người tiếp nối dòng giông. Người 
tu không có vợ chồng, lại thêm đè nén, dằn ép tình 
dục, không biết cách chuyền hóa và thăng hoa năng 
lượng nên thường khiến cho luân xa này bế tắc, từ 
đó dễ sinh bệnh tâm sinh lý. 


? Dục (chanda) là một trong 5 tâm sở biệt cảnh (vibhavana) của 
Duy thức học gồm: dục, thắng giải, niệm, định, tuệ. 


109 


3. Luân xa thứ ba: Manipura chakra. 

Vị trí ở giữa rốn và xương ức (sternum), tương 
đương với huyệt Trung quản, và liên quan đến tuyến 
tụy tạng (pancreas). Từ vị trí này tỏa ra phía trước 
cũng như phía sau lưng một vòng xoáy Ốc to, với 
bên trong là 10 vòng xoáy ốc nhỏ. Nó được biểu 
hiện bằng bông sen 10 cánh màu vàng, chủng tự là 
RAM. 

Luân xa này chủ trì sự liên quan giữa cá nhân và 
môi trường xung quanh. Khi cá nhân sống hòa 
thuận với môi trường xung quanh, biết bày tỏ tình 
cảm, không đè nén cảm xúc thì luân xa này quay 
bình thường. Nhưng khi bị ức hiếp mà không đáp 
trả được, phải cô nhịn dẳn sự nóng giận, khi thấy 
điều bất công mà không nói lên được, khi lo lắng 
mà không dám biểu lộ ra mặt, v.v... Nói chung tất cả 
cảm xúc, bức xúc không giải tỏa được mà đẻ giữ lại 
bên trong sẽ làm luân xa này quay chậm lại hoặc 
không quay hoặc quay ngược chiều, từ đó có thê 
gây ra các chứng bệnh nội tạng ở vùng bụng, như lở 
bao tử, đau gan, sưng màng ruột, tiêu đường, v.V... 


4. Luân xa thứ tư: Anahafa chakra. 

VỊ trí ở giữa ngực, tương đương với huyệt Đản 
trung, và liên quan đến tuyến ức (thymus). Từ vị trí 
này tỏa ra phía trước cũng như phía sau lưng một 
vòng xoáy ốc to, với bên trong là 12 vòng xoáy ốc 
nhỏ. Nó được biểu hiện bằng bông sen 12 cánh màu 
xanh lá cây, chủng tự là YAM. 

Luân xa này là trung tâm của tình thương, nó 
liên quan và ảnh hưởng mật thiết với quả tim. Ở đời, 


110 


là con người ai cũng cần tình thương, muốn thương 
và được thương, nhưng hoàn cảnh không phải lúc 
nào cũng như ý. Mình thương người kia nhưng 
người kia không thương lại, thế là lòng tự ái bị tổn 
thương, trở nên dè dặt không dám thương ai nữa, sợ 
tình thương của mình bị từ khước hay phụ bạc. Cứ 
thế dần dần quả tim khép lại, không được tưới tâm 
bởi tình thương làm cho luân xa này bế tắc và nó 
làm cho vùng tim không tiếp nhận được sinh khí. 
Đó là một trong những nguyên nhân gây ra bệnh 
vùng ngực như nghẹt tim, ung thư vú, hen suyễn, 
V.V... 


5. Luân xa thứ năm: Visuddha chakra. 

Vị trí ở ngay dưới cổ, tương đương với huyệt 
Thiên đột, và liên quan đến tuyến giáp trạng 
(thyroid). Từ vị trí này tỏa ra phía trước cũng như 
phía sau lưng một vòng xoáy ốc to, với bên trong là 
16 vòng xoáy ốc nhỏ. Nó được biểu hiện bằng bông 
sen l6 cánh màu xanh da trời. Chủng tự là HAM. 

Luân xa này là trung tâm của sự giao tiếp, truyền 
thông qua lời nói. Người biết ăn nói lịch thiệp, khéo 
léo, rành mạch rõ ràng, đó là dấu hiệu luân xa này 
khai thông và hoạt động tốt. Khi luân xa này bế tắc, 
bệnh hoạn thì đương sự thường có vấn đề trong việc 
trình bày, diễn tả ý kiến, quan niệm, tình cảm của 
mình như mắc cỡ, nhút nhát, sợ nói trước đám đông, 
N.Vto 


6. Luân xa thứ sáu: 4jna chakra. 


II 


Vị trí ở giữa hai chân mày nơi mà huyền môn 
thường gọi là con mắt thứ ba, tương đương với 
huyệt Ấn đường. Từ vị trí này tỏa ra phía trước 
cũng như phía sau lưng một vòng xoáy Ôc to, với 
bên trong là 96 vòng xoáy ốc nhỏ. Nó được biểu 
hiện là bông sen hai cánh màu chàm (Indigo), chủng 
tự là A. 

Luân xa này là trung tâm của ý thức, liên quan 
đến tuyến yên (pituitary gland). Người làm việc tâm 
trí nhiều thì luân xa này được kích thích, từ đó có 
khả năng suy tư, hiểu biết, sáng tạo. Ngược lại khi 
luân xa này bế tắc thì sự suy nghĩ không sáng suốt, 
ù lì, yếm thế, phân vân, khó thực hiện được những 
dự tính, mong ước. 


7. Luân xa thứ bảy: Sahasrara chakRra. 

Vị trí trên đỉnh đầu, tương đương với huyệt 
Bách hội. Từ vị trí này tỏa lên phía trên một vòng 
xoáy ốc to, với bên trong là 972 vòng xoáy ốc nhỏ. 
Nó được biểu hiện bằng bông sen ngàn cánh màu 
tím, trắng, vàng. Chúng tự là OM. 

Luân xa này là cửa ngõ tâm linh, là nhịp cầu nỗi 
giữa con người và Thượng đế, giữa đời sống vật 
chất vô thường và đời sống tâm linh vĩnh cửu. 
Trong cơ thể nó liên quan đến tuyến tùng (pineal 
gland). Người có luân xa này khai thông thì sẽ hiểu 
và hướng nhiều về cuộc đời tâm linh (spirituality), 
không còn mắc kẹt vào những hình thức tín ngưỡng 
của đạo giáo (religion). 

Ngược lại, người có luân xa này bế tắc thì chỉ 
hướng về đời sống vật chất, vô thần. 


112 


Điêu chỉnh luân xa 


Các luân xa rất nhạy cảm và thay đổi tùy theo 
tình cảm và quan niệm của mỗi cá nhân. Do đó mỗi 
khi lo buồn, tức giận, phiền não thì các luân xa bị 
ảnh hưởng và bế tắc, không còn thâu hút năng 
lượng (energy) từ bên ngoài vào và từ từ có thê đưa 
đến bệnh của thê xác. 


Trước khi chữa bệnh thì phải khám bệnh. Người 
thường không có khả năng nhạy cảm đề thấy hay rờ 
mó được luân xa, biết cái nào có vẫn đề hay không 
thì làm sao đây? Trong trường hợp này chúng ta cần 
phải dùng đến một khí cụ, đó là quả lắc (pendulum). 
Cũng giống như bác sĩ khám bệnh, không thể dùng 
mắt thịt nhìn trực tiếp trái tim đập nhanh hay chậm 
thì phải dùng đến ống nghe (stethoscope), hoặc 
không thể nhìn thấy áp huyết trong người cao hay 
thấp thì phải dùng đến máy đo huyết áp 
(tensionmeter). 


Quả lắc có nhiều hình dạng và làm bằng nhiều 
chất loại khác nhau, nhưng nếu chưa bao giờ xử 
dụng nó thì bạn nên tìm một quả lắc nhỏ, nhẹ, cầm 
vừa tay là được. 


113 


« 


Hình quả lắc 


Bạn có thê tìm mua quả lắc ở các tiệm bán đá 
quý, hoặc trong các tiệm sách huyện môn (esoferic 
bookshop), hoặc mua trên mạng như Amazon.com. 


Khám bệnh luân xa 
Khi muôn khám luân xa của ai thì bạn nói người 


đó năm ngửa và câm quả lắc đê vô ngay chính giữa 
luân xa của họ. 


luân xa bệnh nhân 


—. 2 
Sế < ” ->* `Ý bệnhnhân 


114 


Bạn không cần phải có khả năng đặc biệt như 
ngoại cảm (psychic) hay thấu thị (clairvoyance), chỉ 
cần giữ tâm yên lặng, không đoán trước hay mong 
cầu vì vòng khí lực (vortex) của luân xa sẽ cuốn quả 
lắc khiến nó tự động quay lẫy. Ở đây sẽ có ba 
trường hợp: một là nó quay đúng chiều, hai là nó 
quay ngược chiều và ba là không quay. 

Nếu luân xa quay đúng chiều thì bạn sẽ thấy quả 
lắc từ từ nhúc nhích và quay theo chiều kim đồng 
hồ. Trường hợp này là luân xa hoạt động tốt, vì nó 
hút năng lượng bên ngoài vào. 

Nếu quả lắc quay ngược chiều kim đồng hồ có 
nghĩa là luân xa đang bị bệnh, làm năng lượng thất 
thoát ra ngoài. 

Nếu quả lắc đứng yên, không quay, tức là luân 
xa đang bị bế tắc, không hút năng lượng vào mà 
cũng không làm thất thoát năng lượng, nói cách 
khác là năng lượng không lưu thông. 

Khi luân xa không quay hoặc quay ngược thì 
vùng chung quanh luân xa đó không có sinh khí đi 
vào, từ từ những bộ phận quanh vùng này sẽ yếu 
dần và trở nên bệnh hoạn. 

Khi gặp trường hợp luân xa bế tắc hoặc quay 
ngược thì chúng ta có thể điều chỉnh bằng 4 cách 
sau đây: bắt ấn, tụng chú, quán màu sắc, và phẫu 
thuật. 


1/ Bắt ấn 

Ấn, hay thủ ấn („wđra) là những động tác dùng 
các ngón tay nối lại hay bắt chéo vào nhau. Mật 
tông thường dùng rất nhiều đến thủ ấn đi kèm với 


115 


thần chú (zanra). Ở đây chỉ đơn giản trình bày các 
thủ ân ích lợi cho việc điêu chỉnh luân xa, nên 
không đi sâu vào lý thuyết”. 


I-Ấn cho luân xa số 1: đầu ngón cái và ngón áp 
út đụng vào nhau. Các ngón khác nên giữ thăng, 
nhưng nếu hơi cong cũng không sao, bởi vì điều 
quan trọng là đầu ngón cái và ngón áp út phải đụng 
vào nhau. Khi bắt ấn này thì luân xa số 1 sẽ tự động 
điều chỉnh lại. Nếu nó đang quay ngược chiều kim 
đồng hồ thì nó sẽ quay lại đúng chiều. Nếu nó bế 
tắc, không quay, thì từ từ nó sẽ quay lại. Nếu nó 
đang quay đúng chiều nhưng yếu ớt thì nó sẽ quay 
mạnh và nhanh hơn. 

Bạn chỉ cần bắt ấn với một tay là đủ, nhưng nếu 
bắt ấn cả hai tay thì càng tốt, vì luân xa sẽ điều 
chỉnh nhanh hơn. Trung bình bắt ấn chừng 3 phút là 
đủ. Nếu bạn không biết 3 phút khoảng bao lâu thì 
hít thở chậm rãi khoảng 30 hay 40 lần là vừa. Khi 
bắt ấn, bạn có thể để tay xuống đầu gối, hoặc để tay 
trong túi áo nếu không muốn trình diễn cho ai khác 
thấy là mình đang bắt ấn. Bởi vì đây không phải là 
tu luyện phép gì huyền bí, mà chỉ đơn giản là tự 
chữa bệnh. 


!° Các thủ ấn này đo chính tác giả thực hiện. 


116 


2- Án cho luân xa sô 2: đầu ngón cái và ngón út 
đụng vào nhau. Cũng như trên, các ngón khác nên 
duôi thăng, nhưng nêu không được cũng không sao. 


3- Ấn cho luân xa số 3: ngón cái bên tay phải 
gấp lại đụng vô ngắn chót của ngón áp út. Rồi ngón 
cái tay trái đè lên ngón cái phải, rôi 4 ngón kia gâp 
lại ôm dưới tay phải. 


: N\ 


117 


4- Án cho luân xa sô 4: đầu ngón cái và ngón 
giữa đụng vào nhau. 


5- Ấn cho luân xa sô 5: đầu ngón cái và ngón trỏ 
đụng vào nhau. 


6- Ấn cho luân xa số 6: hai bản tay chấp lại, hai 
ngón giữa duỗi thăng đụng nhau. Các ngón út, áp út, 
trỏ cong lại đụng nhau ở lưng đốt thứ 2. Hai ngón 
cái đụng nhau và kéo căng ra về phía sau để chạm 
vào ngực. 

| 
\ 


N 


118 


7- Ấn cho luân xa số 7: hai bàn tay chắp lại, các 
ngón tay bắt chéo nhau, ngón cái bên trái năm ngoài 
và đè lên ngón cái phải. Hai ngón áp út duỗi thắng 
đụng vào nhau. Ngón út trái nằm bên ngoài ngón út 
phải. 


Nhìn thẳng Nhìn ngang 


Trên đây là 7 thủ ấn cho 7 luân xa. Bạn có thê 
bắt cả 7 thủ ấn nếu muốn điều chỉnh hết 7 luân xa, 
hoặc chỉ bắt ấn nào liên quan đến luân xa đang bị 
bệnh. Sau khi bắt ấn xong, bạn có thê dùng quả lắc 
kiểm xem luân xa đã quay trở lại bình thường chưa? 
Nếu chưa thì nên bắt ấn lâu hơi, vì luân xa có thê bị 
nhiều trược khí (negative energy) hoặc bị bế tắc lâu 
ngày nên cần nhiều thời gian điều chỉnh hơn. 


2/ Tụng chú 

Ngoài cách bắt ấn trên, chúng ta có thể tụng chú 
để điều chỉnh luân xa. 

Nói về thần chú thì có 2 loại: mantra và dharani. 
Mantra là những thần chú ngăn như "Om Mani 
Padme Hum" (án ma ni bát di hồng). Dharani là 


119 


những bài thần chú dài như chú Lăng nghiêm, chú 
Đại bi, chú Vãng sinh, v.v... 

Nhưng ở đây chúng ta tụng chủng tự, tiếng Phạn 
là bỰa manfra. Bija có nghĩa là hạt giống (seed). 
Chủng tự tiếng Anh dịch là seed syllable, tức là chỉ 
có một chữ như "Om", "A", "Hum", v.v... 

Chủng tự của mỗi luân xa đã được nói ở phần 
trên. Các chủng tự này đọc theo âm tiếng Việt. 

Đề điều chỉnh luân xa số I, ta tụng lớn chữ 
"LAM". Khi đọc Lam thì kéo dài cho ngân hết một 
hơi rồi đọc tiếp: "Lam..., Lam..., Lam..., Lam..." 

Đề điều chỉnh luân xa số 2, ta tụng lớn chữ 
"VAM". Khi đọc Vam thì kéo dải cho ngân hết một 
hơi rồi đọc tiếp: "Vạam..., Vam..., Vam..., Vam..." 

Để điều chỉnh luân xa số 3, ta tụng lớn chữ 
"RAM". Khi đọc Ram thì kéo dài cho ngân hết một 
hơi rồi đọc tiếp: "Ram..., Ram..., Ram..., Ram..." 

Để điều chỉnh luân xa số 4, ta tụng lớn chữ 
"YAM". Khi đọc Yam thì kéo dải cho ngân hết một 
hơi rồi đọc tiếp: "VYam..., Yam..., Yam..., Yam..." 

Để điều chỉnh luân xa số 5, ta tụng lớn chữ 
"HAM". Khi đọc Ham thì kéo dải cho ngân hết một 
hơi rồi đọc tiếp: "Ham..., Ham..., Ham..., Ham..." 

Đề điều chỉnh luân xa số 6, ta tụng lớn chữ "A". 
Khi đọc A thì kéo dài cho ngân hết một hơi rồi đọc 
tiện? “Ác: Avv Ác Áo" 

Để điều chỉnh luân xa số 7, ta tụng lớn chữ 
"ÔM'"", Khi đọc Ôm thì kéo dài cho ngân hết một 
hơi rồi đọc tiếp: "Ôm..., Ôm..., Ôm..., Ôm..." 


!!' Chữ OM tiếng Phạn được đọc là Ôm theo tiếng Việt. 


120 


Thí dụ bạn có luân xa số 1 và luân xa số 3 bị bế 
tắc thì bạn tụng "LAM”" một hồi khoảng 2, 3 phút, 
rồi sau đó tụng "RAM" khoảng 2, 3 phút. Sau đó 
dùng quả lắc kiểm lại xem hai luân xa này quay trở 
lại đúng chiều kim đồng hồ chưa? Nếu chưa thì tụng 
thêm vải phút nữa. 


3/ Quán tưởng màu sắc 

Mỗi luân xa có màu sắc riêng nên ta có thê quản 
tưởng (visualize) màu đó để điều chỉnh lại. 

Luân xa số l: màu đỏ. 

Luân xa số 2: màu cam. 

Luân xa số 3: màu vàng. 

Luân xa số 4: màu xanh lá cây. 

Luân xa số 5: màu xanh da trời. 

Luân xa số 6: màu chàm (ïindigo)'? 

Luân xa số 7: màu tím 


Phương pháp quán màu sắc này không dễ đối 
với nhiều người, bởi vì đa số không quen quán 
tưởng. 

Khi thực tập, bạn ngồi thiền, nhằm mắt chú ý tới 
luân xa số 1 ở dưới hậu môn, rồi tưởng tượng màu 
đỏ, hoặc nghĩ tới màu đỏ, làm cho luân xa của mình 
từ từ biến thành màu đỏ. Ban đầu chưa quen bạn sẽ 
khó thấy màu đỏ hiện ra trong tâm mà chỉ thấy tối 
om. Với sự kiên nhẫn thực tập thì từ từ màu đỏ sẽ 
hiện ra trong tâm. Khi nhìn thấy rõ màu đỏ thì bạn 
ráng duy trì nó trong một phút là đủ. 


!? Nếu bạn không biết màu chàm ra sao thì có thê thay thế bằng màu 
xanh nước biên đậm cũng được. 


121 


Nếu bạn muốn quán tưởng hết 7 luân xa thì quán 
tưởng tiếp tới luân xa SỐ 2 là màu cam, rồi từ từ đi 
tiếp cho tới luân xa số 7 trên đỉnh đầu. Còn không 
thì bạn chỉ cần quán tưởng luân xa nào cần điều 
chỉnh thôi. 


4/ Phẫu thuật 

Phẫu thuật ở đây, tiếng Anh là "psychic 
surgery", tạm dịch là "phẫu thuật ngoại cảm", bởi vì 
không phải mô bằng dao, kéo trên da thịt, mà chỉ 
dùng khả năng nhạy cảm hay ngoại cảm (psychic 
ability) để rờ vào luân xa rồi móc những trược khí 
(negative charge) ra ngoài. 

Muốn dùng phương pháp này, bạn cần phải có 
một chút nhạy cảm (sensitive), rờ và cảm nhận được 
luồng khí xoay vòng của luân xa. 

Ban đầu, bạn tập lấy tay rờ rất nhẹ vào vùng có 
luân xa, đến khi cảm thấy có luồng khí bật lên đây 
tay bạn lên xuống, tức là bạn đã rờ trúng vào luân 
xa. Trước đây, trong phần khám bệnh, thay vì dùng 
quả lắc đề vào luân xa, thì bây giờ bạn dùng ngón 
tay giữa'? của mình để vào ngay luân xa rôi xoay và 
quét ngược chiều kim đồng hồ chừng 20 lần, vừa 
quay vừa kéo lên từ từ. Khi kéo lên cao khoảng 30 
cm thì chụm các ngón tay lại, hốt tắt cả những trược 
khí kéo lên thảy ra bên ngoài, rớt xuống đất. Khi vứt 
xuống đất bạn nói thầm trong đầu "Xin đất làm ơn 
lây cái này đi". Bạn xin phép như vậy thì mặt đất sẽ 
hút đám trược khí đó xuống lòng đất. Còn nếu 
không nói mà thảy vứt đại thì đám trược khí kia sẽ 


'3 Nếu thuận tay nào thì dùng tay đó, tay phải hay trái đều được. 


122 


nằm lơ lửng trên mặt đất, ai đi ngang qua sẽ bị nó 
bám vào người. Như vậy là vô tình làm hại người 
khác. 

Bạn quay quét ngược chiều kim đồng hồ như 
trên hai lần, rút lên rồi vứt ra ngoài. Sau đó vẫn 
dùng ngón giữa quay và quét luân xa thuận theo 
chiều kim đông hồ chừng 20 lần. Hồi nãy vừa quay 
ngược vừa kéo lên là để móc, hốt trược khí ra, còn 
bây giờ bạn không kéo lên, mà quay nhè nhẹ ban 
đầu rồi nhanh lên từ từ để kích hoạt (activate) luân 
Xa. 

Khi làm phẫu thuật này, bạn chỉ nên làm trên các 
luân xa phía trước ngực mà thôi, không làm trên các 
luân xa phía sau lưng. 


Bốn phương pháp điều chỉnh luân xa trên, bạn 
thấy cái nào dễ và hợp thì dùng, cái nào khó thì bỏ 
qua'*. Ba phương pháp đầu có thê tự làm cho mình. 
Phương pháp thứ tư (phẫu thuật) thì có thê tự làm 
cho mình hay cho người khác. 

Điều quan trọng là bạn nên tập xử dụng quả lắc 
cho quen đề có thể kiểm luân xa nào của mình bị 
trục trặc hay không? Sau khi điều chỉnh thì cũng 
dùng quả lắc để kiểm lại xem nó đã quay đúng 
chiều kim đồng hồ chưa? Nếu không biết dùng quả 
lắc thì làm sao biết luân xa nào có vẫn đề? Cũng 
như làm sao biết mình đã sửa và điều chỉnh được 
luân xa? Trường hợp nếu bạn có khả năng thấu thị 
(clairvoyance), hay thấu cảm (clairsentience), nhìn 


!* Nêu muôn biết rõ hơn, xin vào: www.thichtrisieu.com tìm xem 
video khóa tu Y Tình Thân 3 và 4. 


123 


hoặc sờ thấy được luân xa thì không cần dùng đến 
quả lặc. 


d) Bảy trình độ tiến hóa 


Từ 7 luân xa chúng ta có 7 trình độ tiên hóa của 
COn người. 


Những người sống ở trình độ luân xa thứ nhất 
thì chỉ biết việc sông còn, ăn với ngủ, sinh con đẻ 
cái, đi làm kiếm. tiền sống qua ngày. Đây là trường 
hợp của đại đa số quần chúng. 


Những người sống ở trình độ luân xa thứ 2, sau 
khi có tiền đủ sống thì họ đi tìm sự khoái lạc nhục 
dục của thể xác. Đây là trường hợp của các đại gia, 
ăn chơi, nhảy đầm, cờ bạc, rượu chè, v.v... 


Những người sống ở trình độ luân xa thứ 3, sau 
khi có tiền của dư giả, ăn chơi chán rồi thì họ muốn 
danh lợi, quyền lực, muốn người khác biết đến tên 
tuổi của mình, nên tham gia chính trị, hội đoàn để 
có chức tước, địa vị xã hội. 


Những người sống ở trình độ luân xa thứ 4, trình 
độ của tình thương, biết mở trái tim, lo cho kẻ khác. 
Đây là trường hợp của những người làm từ thiện 
như Mẹ Theresa, hay hiện nay là Bill Gates' và 


'5 Người đã sáng lập hãng Microsoft, được xem là giàu nhất, nhì thế 
giới, với gia tài hiện có là 91 tỷ đô-la (vào ngày 17/2/2018). 


124 


Warren Buffett'° đứng ra lập hội The Giving Pledge, 
quy tụ những tỷ phú phát tâm cho ít nhât phân nửa 
gia tài của mình đê làm từ thiện, giúp người nghèo 
khô. 


Những người sống ở trình độ luân xa thứ 5, trình 
độ của truyền thông (communication), đó là những 
phóng viên truyền hình, báo chí, giáo sư, ca sĩ, nhạc 
SĨ, V.V 


Những người sống ở trình độ luân xa thứ 6, trình 
độ của lý trí, đó là trường hợp của những triệt gia, 
bác học, v.v... 


Những người sống ở trình độ luân xa thứ 7, trình 
độ của tâm linh. Đây là trường hợp của các tu sĩ và 
đạo sĩ, hoặc những người đi tìm đạo, tìm chân lý, 
hay tìm cái gì đó siêu viỆt cõi này. 


e) Biết thân vi tế để làm gì? 


Biết về thân vi tế để ý thức rằng mỗi ý nghĩ, hay 
tình cảm của ta khởi lên đều tác động và ảnh hưởng 
ngay trên các thể vi tế và luân xa. Chỉ cần một ý 
nghĩ xấu khởi lên trong tâm thì tức khắc các luân xa 
bị bế tắc và hào quang của mình sẽ đổi màu từ trong 
sáng thành mờ đục và teo nhỏ lại. Theo vật lý lượng 
tử (quantum physics) thì tất cả mọi vật trên đời này 
đều là năng lượng (energy). Mà năng lượng thì luôn 
có sự rung động (vibration). Mà rung động thì có 


'ó Tỷ phú đứng hàng thứ 3 thế giới, với gia tài 87 tỷ đô-la. 


125 


những tần số cao hay thấp. Khi ta có những ý nghĩ, 
tình cảm tốt lành, trong sạch thì hào quang của ta sẽ 
có độ rung cao (high vibration), mà người bình dân 
gọi là "thanh điển", và khi đó ta sẽ chiêu cảm mọi 
sự tốt lành đến với ta. Chưa kể là chư thiên (đeva, 
angels) ưa thích ủng hộ, và ma quỷ lánh xa. Khi ta 
có những ý nghĩ, tình cảm bắt thiện, xấu ác, ích kỷ, 
thì hào quang của ta sẽ có độ rung thấp (low 
vIibration), mà tiếng bình dân gọi là "trược điển", và 
ta sẽ chiêu cảm những năng lượng xấu đưa tới sự 
xui xẻo, bất an, bực dọc. Đó là lý do vì sao khi gặp 
chuyện buồn bực mà ta không biết chuyên hóa từ 
tiêu cực, bi quan (-) ra tích cực, lạc quan (+) thì hết 
chuyện xui này kéo theo chuyện xui khác, mà người 
đời gọi là "họa vô đơn chí" (tai họa không đến một 
mình). 

Nhờ biết thể vi tế nên ta sẽ cần thận giữ gìn, 
kiểm soát ý nghĩ và tình cảm của mình cho thanh 
tịnh, tốt lành, dù ở một mình trong phòng vắng hay 
ở chỗ đông người. 

Nhờ biết thân vi tế rất nhạy cảm với năng lượng, 
nên ta sẽ tránh đi đến những nơi có nhiều năng 
lượng xấu (negative energy) vả rung động thấp (low 
vibration) như phòng trà, quán rượu, ăn chơi, cờ 
bạc, v.v... vì các trược điển kia sẽ bám vào hào 
quang của mình rồi từ từ thâm vào cơ thê. 


Những năng lượng xâu và rung động thấp do 
đâu mà có? — Chúng xuất phát từ những ý tưởng 
xấu xa, ích kỷ, thấp hèn và những cảm xúc phiền 
não, bực dọc, bất an. Những năng lượng xấu này 


126 


không phải chỉ gây ảnh hưởng đến các thê vi tế mà 
còn gây tác hại đến thê xác thô kệch. 

Trong thân thể con người 70% là nước hay chất 
lỏng. Theo giáo sư Masaru Emoto'” thì nước chịu 
ảnh hưởng và biến thái theo tình cảm và ý nghĩ của 
con người. Thí dụ một người cầm trong tay một ly 
nước lọc và nghĩ tưởng đến "tình thương" (love), 
sau đó giáo sư Emoto đem ly nước đó ra làm đông 
đặc và chụp hình thì thấy nó cho ra những tỉnh thê 
nước (water crystal) rất đẹp với cấu trúc cân đối, 
màu sắc trong sáng. Cũng củng một ly nước đó, 
nhưng người cầm khởi lên ý nghĩ xấu ác như thù 
ghét, ganh tị thì tinh thể biến dạng trở nên méo mó 
hỗn độn, màu sắc u ám. Thí dụ khác, không cần 
phải có người cầm ly nước với ý nghĩ mà chỉ cần 
viết xuống mảnh giấy một câu tốt lành như "tình 
thương" rồi để ly nước lên trên, cũng cho ra kết quả 
chăng khác gì người cầm ly nước. Từ đó cho thấy 
những tư tưởng, ý niệm dù dưới hình thức nào, 
trong ý nghĩ hay chữ viết cũng đều tỏa ra năng 
lượng (energy) và rung động (vibration) ảnh hưởng 
đến tính chất của nước. 

Những thứ nước bên trong cơ thể như máu, 
đờm, dãi, mật, tủy, v.v... cũng chịu ảnh hưởng của ý 
nghĩ và tình cảm. Do đó, mỗi khi chúng ta khởi lên 
những ý nghĩ xấu ác như tức giận, lo âu, sợ hãi, thù 
ghét, ganh tị, v.v... thì có phải là đang tự đầu độc 
mình hay không? 


! Tiến sĩ Nhật, tác giả sách "The hidden I€Ssag€s In water”. Ông 
đã thử nghiệm và chụp hàng trăm tâm hình tinh thể nước với nhiều 
ý tưởng và cảm xúc khác nhau. 


127 


128 


129 


Thiền Ý Tình Thân 


Khi nói Ý Tình Thân là nói về tiến trình hoạt 
động, mỗi khi làm một việc gì đó thì luôn bắt đầu từ 
cái Ý, rồi sang Tình và qua cái Thân. Nhưng khi tu 
tập, nhất là ngôi thiền, thì chúng ta bắt đầu từ cái 
Thân, rồi qua cái Tình và sau cùng đến cái Ý. 

Châm ngôn của thiền Ý Tình Thân là: 

Thân buông xả 

Tình vắng lặng 

Ý thanh tịnh. 


1/ Thân buông xả 


Trong phần "Thân buông xả" có ba giai đoạn: 
đầu tiên là thư giãn (relax), tiếp theo là chú ý hơi 
thở (breathing), và sau cùng là thưởng thức hơi thở 
(enJoy breathing). 

Khi vào ngôi thiền, bạn có thể ngôi kiết già, bán 
già, xếp băng, hoặc ngồi trên ghế, miễn sao giữ lưng 
thắng và ngôi cho thoải mái. Sau đó, bạn bắt đầu rà 
(scan) toàn thân từ trên đỉnh đầu xuống tới chân. Rà 
để làm chi? Đề xem trong thân mình chỗ nào co rút, 


130 


căng cứng, đau nhức, v.v... thì ra lệnh (tác ý) cho 
nó thư giãn, buông thả. Bạn hãy dành thì giờ rà và 
thư giãn toàn thân, đừng làm vội vã, vì thân có thư 
giãn thì mới tiếp tục được. 

Sau khi cảm thấy thư giãn rồi mới bước qua 
phần chú ý hơi thở. Bạn hít thở bình thường, không 
cần phải cố găng hít sâu, dài, hay chậm. Chỉ cần để 
ý, theo dõi hơi thở xem nó đi vào đi ra như thế nảo 
mà thôi, không cần phải làm gì khác. 

Thông thường, người mới vào ngôi thiền thì hơi 
thở còn thô trọc, hít thở mạnh có khi ra tiếng làm 
người ngồi bên cạnh cũng nghe. Nhưng sau khi ngồi 
yên, hít thở đều một hồi thì hơi thở sẽ nhẹ và chậm 
lại. Nếu tiếp tục thì bạn sẽ thấy hơi thở của mình 
càng ngày càng chậm hơn, dài hơn, và nhẹ hơn. Đến 
đây bạn có thể bước sang phần "thưởng thức hơi 
thở” (enJoy breathing). 

Khi hít vào một hơi dài thì bạn hãy tập thưởng 
thức nó, giống như người ngửi được mùi hoa thơm 
cỏ lạ. Khi hít vào một mùi thơm thì ta cảm thấy 
khoan khoái và muốn hít nữa. Cũng như thế, khi hít 
vào một hơi dải và sâu thì ta cảm thấy dễ chịu, sung 
sướng! Bởi vì ta nhớ lại trước đây, có những lần bị 
dị ứng (allergy), cái mũi của mình nghẹt cứng, 
không thể nào hít được nửa hơi! Vậy mà bây giờ 
mình hít được một hơi thông suốt thì quả là hạnh 
phúc, sướng quá nên hít thêm một hơi nữa xem sao, 
và cứ thế hít hết hơi này đến hơi khác. Lúc đó là bạn 
bắt đầu biết thưởng thức hơi thở và muốn tiếp tục 
hít vào thở ra, tại vì bạn đang sung sướng (enJoy) 
trong sự hít thở, nên đâu có muốn ngưng. 


131 


Ngôi thiền mà chán, cứ liếc nhìn đồng hồ mong 
cho hết giờ là vì đang bị cực hình, đang bị thiền tra 
tấn. Còn bây giờ ngồi thiền là để thư giãn, thưởng 
thức hơi thở, cảm nhận sung sướng, hạnh phúc thì 
chỉ muốn ngôi càng lâu càng tốt. 


2/ Tình vắng lặng 


Khi thân hoàn toàn buông xả, biết "thưởng thức 
hơi thở" rồi thì mới bước sang giai đoạn kế là ghi 
nhận cái Tình, để ý xem ngay giờ phút này, trong 
người mình có cảm xúc gì không? Có buôn, giận, 
ưa, ghét ai không? Có bực tức cái gì không? Nếu có 
thì ghi nhận, nhìn nó một cách khách quan, không 
xen vào xua đuổi hay níu kéo nó, và tiếp tục thưởng 
thức hơi thở thì từ từ những cảm xúc buồn, giận, ưa, 
ghét, bực, tức kia sẽ tan biến dần. Khi nhìn và để ý 
thấy Tình đang im ru, mọi cảm xúc đang vắng mặt, 
tức là Tình đang văng lặng. 

Khi Thân thật sự buông xả, bước qua phần Tình, 
bạn sẽ thấy nó tự động vắng lặng, bình an. Nhưng 
nếu lỡ nó không vắng lặng thì bạn cần nhìn xem nó 
đang bị cái gì? Thí dụ như thở mà hãy còn cảm thấy 
tức ngực là sao? - Khi tức ngực là mình còn tức 
người nào hay tức cái gì, lúc đó đừng nên phân tách 
thêm mà hãy chú ý vào cảm giác xem nó ra sao, 
nhìn nó rồi tiếp tục thở, và thầm nói "buông xả" 
(relax), không phản ứng, không ưa, không ghét. 

Khi Tình đang vắng lặng thì bạn đừng vội đi qua 
phần Ý, mà hãy tiếp tục hít thở và "thưởng thức 


132 


Tình văng lặng". Chúng ta đau khổ, phiền não chỉ vì 
Tình: thương, ghét, buôồn, giận, thù hận, lo, sợ, 
ganh, tức, v.v... khởi lên không ngừng. Nay, tất cả 
những Tình trừ (-) (negative feelings) này biến mắt 
thì đây chính là hạnh phúc. 

Trong kinh Pháp Cú, đức Phật dạy: 

"Vụi thay, chúng ta sống, 

Không hận, giữa hận thù. 

Giữa những người thù hận, 

Ta sống không hận thù." (kệ 197) 


"Do ái, sinh sầu ưu, 

Do ái, sinh sợ hãi, 

AI thoát khỏi tham ái, 

Không sâu, đâu sợ hãi." (kệ 212) 


Nhưng nếu gặp trường hợp đang thưởng thức 
hơi thở ngon lành, bỗng nhiên đau chân, đau lưng, 
mỏi cô, v.v... thì phải làm sao? 

Thiền là tập hạnh nhẫn và xả. Nhẫn nại với vọng 
tưởng khởi lên trong tâm (nội nhẫn). Nhẫn chịu sự 
đau nhức, ngứa ngáy nơi thân (ngoại nhẫn). Do đó 
bạn tập đừng phản ứng ngay như nhúc nhích, thay 
đổi tư thế cho bớt đau, mà hãy ngồi yên nhìn, quán 
sát cái đau đó xem nó khởi lên và biến chuyển ra 
sao? Nhìn mà không phản ứng theo kiểu ưa ghét, 
đau thì ghét, sướng thì ưa, mà giữ tâm bình thản. 
Làm được như vậy là đang phát triển tâm xả 
(upeksa, upekkha). Tâm xả được phát triển nhiều 
chừng nảo thì Tình càng vắng lặng chừng đó. 


133 


3/ Ý thanh tịnh 


Sau khi trải qua Tình vắng lặng rồi, lúc đó mới 
sang phần Ý, xem Ý của mình ra sao? 

Thông thường khi thực hiện được Thân buông 
xả rồi, bước qua Tình thì Tình sẽ vắng lặng, và khi 
bước qua Ý thì tự động cái Ý sẽ thanh tịnh, hoản 
toàn tỉnh giác, chỉ còn cái biết vô chủ, không còn 
đồng hóa Ta với thân xác, cảm thọ và ý tưởng. Đây 
là một tiến trình tự nhiên, không cần phải cố gắng 
tạo tác hay áp đặt. Nhưng nếu Ý chưa thanh tịnh thì 
bạn đừng lo, chỉ cần lùi lại, tức là trở lại phần Tình, 
coi Tình của mình có vắng lặng chưa? Nếu chưa thì 
làm cho nó vắng lặng hoặc lùi lại cái Thân, trở lại 
thư giãn, hít thở, thưởng thức hơi thở. 


Thiền Ý Tình Thân không có mục đích chứng 
ngộ chân tâm (kiến tánh thành Phật) hay chứng quả 
Tu Đà Hoàn, mà chỉ nhằm phát triển tâm Xả, đề diệt 
trừ tham, sân, và sống an lạc, hạnh phúc ngay trong 
cuộc đời đầy sóng gió, phiền não. 


134 


135 


Linh 


Cho tới bây giờ chúng ta chỉ nói về Ý Tình 
Thân, nhằm chuyển hóa phiền não và sống an vui 
hạnh phúc ở đời, nhưng chúng ta cũng nên biết 
ngoài Ý Tình Thân ra còn có cái Linh, vì Linh là 
nguồn gốc sinh ra Ý Tình Thân. 


X Linh 


Tình Thân 


Tình Thân Ý 


Linh là linh tánh, tâm linh, linh hồn, chân tâm, 
chân ngã, tiếng Việt có nhiều danh từ, bạn muốn 
dùng chữ nào cũng được, không quan trọng. Người 
bình dân gọi là linh hồn, người tu thiền gọi là "chân 
tâm", người tu theo đạo Bà la môn (Brahmanism) 
thì gọi là "chân ngã". Linh tánh, hay linh hồn một 
khi tái sinh thì mang một lớp áo gọi là ngũ uân. Và 
ngũ uân chính là Ý Tình Thân. 


136 


Người tu thiền muốn trở về "chân tâm", người 
theo đạo Bà la môn muốn trở về "chân ngã", còn 
người tu Ý Tình Thân cũng nên trở về "linh tánh" 
của mình. 

Muốn trở về cái Linh thì chúng ta cần tìm hiểu 
"Ta là ai?" 

Sống ở trong đời chúng ta thường tưởng lầm Ta 
là Thân xác nảy, nhưng nó không phải là Ta. Đức 
Phật đã dạy rõ ràng, thân xác chỉ là tứ đại: đất, 
nước, gió, lửa. Nhìn sâu hơn một chút thì nó gồm 32 
thứ bất tịnh: xương, da, máu, mủ, đờm, dãi, phân, 
tiểu, tim, gan, ruột, phối, v.v... Nếu chẻ banh xác ra 
tìm thì không thấy cái Ta ở đâu cả. 

'”Ƒa là ai?" là một công án lớn, không riêng trong 
đạo Phật mà nhiều đạo sư Ấn Độ, như Ramana 
Maharshi cũng đã từng dùng nó để giác ngộ. 

Có những giáo sư, tiến sĩ đại học tới hỏi Ramana 
Maharshi: "Xin ngài cho tôi hỏi đạo được không?" 

Vị đạo sư nói: "Trước khi hỏi đạo, ông có biết 
mình là ai không?" 

Ông giáo sư nọ trả lời: "Tôi là giáo sư trường đại 
học này, trường đại học kia". 

VỊ đạo sư nói: "Những cái đó chỉ là địa vị xã 
hội, không phải là ông. Ông là ai?" 

Ông nọ lại nói: "Tôi là John, Michael...." 

Đạo sư đáp: "Đó là cái tên chứ đâu phải là ông!" 

Mỗi lần ông giáo sư nọ trả lời đều bị bác là 
không phải. 

Cuối cùng vị đạo sư nói: "Ông không biết mình 
là ai? Sao lại mất thì giờ đi hỏi những giáo lý cao 
siêu làm gì? Hãy ngôi xuống tìm hiểu mình là ai?" 


157 


Tất cả những người tới hỏi đạo đều bị hỏi ngược 
lại: "Ông có biết ông là ai không?" và đa số đều trả 
lời sai bét như ông giáo sư nọ, tưởng mình là cái 
tên, cho mình là cái danh chức, địa vị xã hội, hoặc 
cái thân xác này. 


Có người trả lời: "Ta là con người". Điều này 
đúng nhưng chỉ đúng một cách tương đối trong thế 
giới loài người. Nếu tin rằng mình là con người thì 
muôn kiếp mình sẽ là con người (human being). Tại 
sao? Vì mình hài lòng với vị trí này. Chấp nhận 
mình là con người nên mình sẽ tuân theo những 
chương trình của con người (human program). 

Con người làm cái gì? - Ăn, ngủ, lây vợ, lấy 
chồng, sinh con đẻ cái, đi làm kiếm tiền, mua nhà, 
mua xe, v.v... suốt đời lo cho cái thân, cái Ta và 
những cái của Ta. 

Nếu chấp nhận mình là con người thì sẽ muôn 
kiếp làm con người. Muốn thoát khỏi kiếp con 
người thì đầu tiên mình cần tỉnh ngộ, từ bỏ lý lịch 
con người. Nhưng nếu từ bỏ lý lịch con người 
(human identity) thì mình là ai bây giờ? 

Ở đây xin giới thiệu bạn đọc hai lý lịch (identity) 
khác: linh nhân và quang nhân. 


1/ Linh nhân 


Chữ "linh nhân" tôi tạm chế ra vì trong kinh 
không có. Nó được lấy từ chữ "spiritual being". 
Sprritual là tâm linh. Being là người (nhân). Hai chữ 


138 


này ghép lại thành "linh nhân", tức là một chúng 
sinh tâm lĩnh. 

Trước đây chúng ta nghĩ, tin, tưởng và tự cho 
mình là con người nên sống theo program con 
người và khó thoát khỏi kiếp con người. Nhưng nay 
biết được mình còn có một cái bản chất khác, đó là 
linh nhân. Nghe có vẻ lạ, nhưng nếu là "linh nhân" 
thì sao lại sinh ở đây và chịu sinh, già, bệnh, chết? 

Trong kinh Lăng Nghiêm nói chúng sinh vì mê 
mờ tánh giác, cho nên trôi lăn trong sinh tử luân hồi. 
Nay tôi nói lại cách khác nhưng cùng một ý. Bản 
chất của chúng ta là "linh nhân" nhưng vì quên mất 
nên phải tái sinh và đội lốt con người để học hỏi và 
tiến hóa. Thân người chỉ là một lớp áo khoác bên 
ngoài khi đến cõi này. Mỗi lần tái sinh, khoác thân 
tứ đại, chúng ta bị vật chất thô kệch ngăn ngại, làm 
lu mờ chân tánh, nhận lầm thân xác này là mình, là 
Ta. 

Khi ý thức được mình là "linh nhân" đội lốt con 
người thì từ từ mình mới có thể trút bỏ cái vỏ con 
người đề trở về thế giới tâm linh. 


2/ Quang nhân 


Chữ "quang nhân" được chế ra từ chữ "light 
being", có nghĩa là chúng sinh ánh sáng hay là 
người hào quang. Một linh nhân cũng là một quang 
nhân, vì trong thế giới tâm linh (spirit world), chúng 
sinh không có thân xác thô kệch bằng vật chất, mà 
có thân bằng hào quang. 


139 


Trong kinh Khởi Thế Nhân Bổn (4ggamna 
sua), kinh thứ 27 của Trường Bộ kinh (Maj/hữma 
nikaya), có nói về nguồn gốc thủy tô loài người là 
chúng sinh từ cõi trời Quang Âm thiên! 
(Abhassara) thắc sinh nơi đây. Những chúng sinh 
này do ý sinh ra, tức là hóa sinh, không phải thai 
sinh. Thân của họ tự chiếu hào quang và bay trên hư 
không. Lúc đó trái đất không phải như ngày nay. 
Màu sắc của đất giống như đề hồ, mùi vị của đất 
giống như mật ong. Khi ấy có vài người tò mò, lấy 
tay móc đất nêm thử thấy ngon ngọt nên lòng tham 
khởi lên, móc ăn nữa. Khi họ ăn nhiều quá thì ánh 
sáng của họ biến mất. Họ tiếp tục móc đất làm thức 
ăn trong thời gian khá lâu thì thân của họ trở thành 
cứng rắn, nặng nề nên không còn bay được nữa... 

Cũng thế, bản chất xa xưa của chúng ta là ánh 
sáng, nhưng vì tham dục, sĩ mê, chạy theo cảm giác 
khoái lạc nên ánh sáng mờ dẫn, càng ngày càng lún 
sâu vào thế giới vật chất trọng trược của con người. 


Người tu Tịnh Độ thường niệm danh hiệu Phật 
A Di Đà, tiếng Phạn là 4i/abha, có nghĩa là "vô 
lượng quang". Đức Phật A Di Đà là một người ánh 
sáng rộng lớn vô biên, nhìn xa tưởng là một biển 
ánh sáng (quang minh hải) chứ không phải một 
người ánh sáng. Trong khi mình cũng là người ánh 
sáng nhưng ánh sáng yếu ớt đang lần mò trở về hòa 
nhập vào biển ánh sáng không ngăn mé. Khi hòa 
nhập được vào biển ánh sáng thì mình với Phật A 

'' Quang âm thiên là cõi trời thứ 6 của Sắc giới, hay tầng trời 
thứ 3 của Nhị thiên. 


140 


DI Đà trở thành một. Đây gọi là chứng Di Đà tự 
tánh. Tánh (bản chất) của mình là ánh sáng, tánh 
của đức Phật A Di Đà cũng là ánh sáng, cả hai cùng 
một thê tánh. 


141 


Kết luận 


Tập sách "Ý Tình Thân 2" có thêm nhiều khái 
niệm mới không năm trong khuôn khổ Phật giáo 
như các thể vi tế, hào quang, luân xa, linh nhân, 
quang nhân, v.v... Nếu bạn đọc có tỉnh thần cởi mở, 
cấp tiễn, chấp nhận được thì tốt, còn không thì bỏ 
qua, vì không quan trọng. Điều chính yếu mà tác giả 
muốn gửi đến bạn đọc là mọi khổ đau hay hạnh 
phúc (Tình) đều tùy thuộc vào ý nghĩ của mình chứ 
không phải do người hay sự vật bên ngoài gây nên. 

Nếu mình có sự hiểu biết đúng (chánh kiến) và 
suy nghĩ tốt lành (chánh tư duy) thì tự động sẽ có 
hạnh phúc. Điều này được viết tắt là YTT+, tức là Ý 
Tình Thân positive (+). 

Nếu mình có sự hiểu biết sai lầm (tà kiến) và suy 
nghĩ xấu ác (tà tư duy) thì tự động sẽ đưa đến khổ 
đau. Điều này được viết tắt là YTT-, tức là Ý Tình 
Thân negative (-). 

Đức Phật có nói "Con người là chủ nhân của 
nghiệp, và cũng là người lãnh nhận hậu quả của 
nghiệp". 

Do đó mỗi khi cảm thấy buồn phiền hay đau 
khổ, thay vì oán trách người khác, chúng ta hãy nên 


142 


quay trở lại, nhìn và kiểm soát Ý của mình là cộng 
(+) hay trừ (-), và sửa lại nó, vì Ý dẫn đầu các pháp. 


Tới đây, nếu bạn không còn nhớ gì nhiều thì có 
thể tóm lược phương pháp tu tập Ý Tình Thân như 
sau: 

Tu Ý: thay đổi những ý nghĩ, quan niệm, thành 
kiến sai lầm, ích ký, cô chấp, bi quan, tiêu cực (-) 
bằng những ý nghĩ, quan niệm đúng đắn, vị tha, hỷ 
xả, lạc quan, tích cực (+). 

Tu Tình: thay đổi những tình cảm xấu (-) bằng 
những tình cảm tươi tốt (+). Đó chính là thay đổi 
những tâm sở bất thiện bằng những tâm sở thiện. 

Tu Thân: thay đổi những cử chỉ, hành động, lời 
nói ích kỷ, thô lỗ (-) gây đau khô thành những lời ái 
ngữ, chân thật, hiền hòa, đem an vui cho người khác 
(+). Ngoài ra tập giữ gìn, bảo vệ sức khỏe để tu 
hành giải thoát. 


Mục tiêu của Ý Tình Thân là giúp con người 
thoát khỏi vọng tưởng, ảo tưởng, chuyên hóa những 
quan niệm sai lầm, những thành kiến chủ quan, 
những tập quán cứng ngắc, những chương trình 
(program) thói quen phản ứng gây khổ đau, v.v.. 
để sống an vui hạnh phúc ngay trong cuộc đời tạm 
bợ này. 


Phụ lục 


Bảng đồ ăn âm dương 


Ghi chú: 


143 


- là âm ít; - - là âm nhiều; - - - là cực âm. 
+ là dương ít; + + là dương nhiêu; +++ là cực dương. 


Ngũ cốc 

Âm (-) Dương (+) 
nếp -- 8ạotC + 
bobo - gạomÌl + 
bắp - kê 

đậu nành - - - gạo đen 

đậu phụng - đậu xanh + 
đậuđen -- đậu ván + 
đậu trắng - đậuđỏ ++ 
Rau củ 

Âm (-) Dương (+) 
các loại cà -- bầu + 
khoaitây -- khổ qua + 
măng ¬ đậuve + 
nắm - đậu đũa + 
giá - rau dền + 
dưa leo " mítnon + 
bắp chuối -- láatsô + 


144 


khoai mì - 

khoai sọ - 

rau sam - 
mồngtơi -- 
rau muống - - 
su xanh " 
bíđao - 

mướp ngọt - 

củ sắn ngọt - 
hoa bí - 
khoailang  -- 
khoai mỡ trắng - 
cải cay bẹ xanh - 


rau ngót + 
suhào + 
bắpcải + 
bông cải (súp lơ) + 
cải ngót bẹ trắng + 
cải tần ô (cải cúc) + 
củ cải trắng + 

xà lách xoong + 
rau má 
cà rốt 
củ sẵn dây +++ 

hoài sơn (khoai mài) + 
hạt sen +++ 


Trái cây 

Âm (-) Dương (+) 
dừa ¬ lê tt 
cam ¬ ôi + 
thơm (dứa) - sầu riêng + 
đuđủ - hột điều + 
XOÀI  - sa pô chê + 
VÚ SỮa - mãng cầu + 
khế - măng cụt + 
cóc - hồng T 
mận - nhãn + 
bưởi - vải + 
quýt - dâutây + 
chuối - bòn bon 
đào - hạt dẻ 

dưa hấu - lê ki ma 
chôm chôm, nho - táo ta ++ 


Thực phẩm chế biến 


145 


Am (-) 


Dương (+) 


bơ m" fromage mặn + + 
phô mai lạt - fromagedê + 
argarine - dầu hạtcải + 
dầudừa  -- dầu hướng dương + 
dầu phụng -- dầumèđen + 
dầu đậu nành - - dầu mè vàng ++ 
G1a VỊ 

Âm (-) Dương (+) 

gừùng --- quê nR 

ớt "_ hồi + 
tiêu = ngò + 
nước chanh - - - hành ta Ƒ 

me - hànhtây + 
chao T.- kiệu + 
dấm gạo - - - láchanh + 

mù tạc -- rau điếp cá + 
raurăm -- faumùi + 

tỏ, hẹ  - nghệ + 

rau cần - tương đậu nành + 
húng quế - muối biển + ++ 


Thức uống 


Âm (-) Dương (+) 

kem lạnh - - - trà3năm + 
nước đá --- trà sẵn dây + 
nước ngọt - - - trà gạo rang + 
rượu T—— sữa thảo mộc + 
café = caf cốc loại ++ 


nước trái cây - 


tràcỦsen ++ 


146 


bia ¬ rễ đinh lang +++ 
nước khoáng - nhânsân  +++ 
nước lã - 

Chất ngọt 

Âm (-) Dương (+) 

đường trắng - -- chất ngọt rau củ + 
đường thốt nốt - - mật ong + 
đường mía -- mạchnha + 


đường trái cây - - 


chất ngọt cốc loại + 


Đường hóa học, bột ngọt, gia vị tổng hợp, và màu 


nhân tạo là cực âm - - - 


Muối trắng là cực dương +++ 


147 


Bảng đồ ăn Acid — Alkaline 


Dưới đây là sơ lược một sô thức ăn. 


Acid 
Những thức ăn sau đây, khi ăn vào sẽ có khả năng 
axít hóa (acidifying) trong cơ thê: 


Tất cả loại thịt, cá, tôm, cua, trứng... 

Đồ ngũ cốc: bánh mì (trắng, lức), cornflakes, gạo 
trắng, gạo lức, bột trắng, bột lức. 

Các loại dầu ăn: dầu trái bơ (avocado), dầu oliu 
(olive), đầu mè, dầu canola, dầu bắp (corn), 
Xu 

Sữa, bơ, phô mai (fromage, cheese), cheddar, 
parmesan. 

Các loại nước: rượu, bia, cà phê, nước ngọt kỹ 
nghệ (soda, coca-cola, fanfa, v.v... ). 


Alkaline 
Những thức ăn sau đây, khi ăn vào sẽ có khả năng 
biên thành chât kiêm (alkalizing) trong cơ thê: 


Tất cả trái cây: táo, cam, chanh, đào, mận, chuối, 
nho, lê, bưởi, dâu, dưa hấu, v.v... 

Tất cả rau cải: măng tây, cà rốt, dưa chuột, cà 
tím, nấm, khoai tây, rau dền, xà lách XOONnØ, 
bông cải (broccoli), súp lơ (chou-fleur), củ dền 
(beet), v.v... 

Các loại nước trái cây: chanh, táo, cam, nho, cà 
chua, v.v... 


148 


- - Các loại nước khác: dâm táo, trà xanh, trà gừng, 
nước rau xay (VvegøIe JuIce), V.V... 


149 


Vài nét về tác giả 


Thầy Thích Trí Siêu sinh năm 1962 tại Sài Gòn. 
Năm 1985 nhập chúng tu học tại Tự-Viện Linh-Sơn, 
tỉnh Joinville-le-Pont, Paris. Năm 1987 thọ cụ túc giới 
với Hòa Thượng Thích Huyền-Vi. 

Mặc dù xuất thân từ Đại Thừa, Thầy vẫn thích tầm 
sư học đạo, không ngần ngại du phương tham vấn học 
hỏi với các thầy thuộc nhiều truyền thống khác như: 
Nguyên Thủy, Zen, và Kim Cang thừa Tây Tạng. 

Đề chia xẻ kinh nghiệm và kiến thức của mình, 
thầy đã viết và dịch: 

Thiền Tứ Niệm Xứ 

Bồ Thí Ba La Mật 

Đại Thủ Ấn 

Võ Ngã 

Bồ Tát Hạnh 

Xin Cứu Độ Mẹ Đất 

Đạo Gi 2 

Góp Nhặt 

Ý Tình Thân 

Tâm và Ta 

Dòng Đời Vô Tận 

AI Mua Xe Rác 

Oan Gia 


hf{p://www.thichfrisieu.com 


